Theravãda 


CHÁNH KIÉN 

VÈ 

CUỘC ĐỜI 

(Nhìn Sanh Tử Đúng Như Thực) 


Dr. Mehm Tin Mon 

TK Pháp Thông dịch 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Namo Tassa Bhagạvato Arahato Sammasambudđhassa 


Thành Kính tri ân các bậc Thầy Tố 
và Các bậc Tôn Túc PG. Theravãda 


V. 




TK Phán Thông 


2 







CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


MỤC LỤC 

Chương I 

Ý NGHĨA VÀ BẢN CHẤT CỦA cuộc SỐNG 12 

1. Các Triết Gia Đầu Tiên Cuộc sống Đến Từ Bốn 


Yếu Tố 12 

2. Leo Tolstoy 12 

3. Christmas Humphreys 13 

4. William Shakespeare 13 

5. Bertrand Russell 14 

6. Socrates 14 

7. Nhất Thần Giáo (Monotheistic Religions): Chuẩn 

bị cho hai sự Vĩnh Hằng 15 

8. Khoa Học Tự Nhiên - Quan Điểm Duy Vật 15 


Chương II 

QUAN ĐIỂM CỦA VI DIỆU PHÁP VÈ BẢN CHẤT 
CỦA Sự HIỆN HỮU 17 

1. Quan Điểm Họp Lý Quan Sát Bằng Trực Giác 

Trí 17 

2. Đại Minh Sát Quán Ba Đặc Tính của Hiện Hữu20 

3. Nhân và Quả Vòng Tử Sanh Luân Hồi Miên Viễn 

21 


3 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


4. Luân Hồi Dài Bao Lâu? Bạn Đã sống Vô Luợng 


Kiếp Sống 25 

5. Không có những sự Giả Định trong Đạo Phật 25 

Chương ITT 

SANH LÀM NGƯỜI - MỘT TRONG NHỮNG 
ĐIÈƯ QUÝ GIÁ NHẤT 27 

1. Năm Điều Rất Khó Gặp: Kiếp sống làm nguời 

của chúng ta là quý nhất 27 

2. Cõi Người 28 

3. Dục Lạc - Mở Đầu Cho Khổ 30 

4. Kinh Nakha Sikha 31 

5. Niềm Tin Minh Bạch - Kho Tàng Vô Giá Nhất 32 

Chưongiv 

CHƠN ĐẾ VÀ TỤC ĐẾ 36 

1. Hai Thực Tại: Thực Tại Chế Định và Thực Tại 

Cùng Tột 36 

2. Sự Thực (Đế): Sự Thực Chế Định (Tục Đế) và 

Sự Thực Cùng Tột (Chân Đế) 40 

3. Hai Thế Giới: Thế Giới Ảo và Thế Giới Thực 43 

4. Như Lý Tác Ý 46 


5. Hoàng Hậu Khema Devi Say Sưa Với sắc Đẹp 48 


4 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


ChinmgV 

TÂM LÀ TỐI THƯỢNG 51 

1. Đấng Sáng Tạo Đích Thực: Các Pháp Do Tâm 

Tạo 51 

2. Tâm Thiện và Tâm Bất Thiện: Sự Sáng Tạo và 

Hủy Diệt 53 

3. Tu Tập Tâm 56 

4. Người Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất: Người Chiến 

Thắng Được Tâm Mình 58 

ChirotigVI 

NHŨNG ĐỨC TÍNH TỐT VÀ XẤU CỦA CHÚNG TA 61 

1. Các Tâm Sở: Những Đức Tính Bẩm Sinh 61 

2. Các Tâm Sở Trung Tính 61 

3. Tâm Sở Bất Thiện 66 

4. Các Tâm Sở Tịnh Hảo 71 

5. Diệt Những Tính xấu Và Trau Dồi Những Tính 

Tốt 78 

ChinmgVn 

NG HIỆP VÀ CHẢNH KỈÉN 81 

1. Nghiệp (Kamma) 81 

2. Nghiệp sanh khởi như thế nào? Và chúng được 

chứa ở đâu? 82 


5 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


3. Nghiệp Lực Cho Quả Như Thế Nào? 84 

4. Nghiệp Giải Thích Các Hiện Tượng của Cuộc 

Sống Một Cách Hợp Lý 87 

5. Chết: Thời Điểm Quan Trọng Nhất 89 

6. Chết: Chết Sẽ Đến Như Thế Nào? 99 

7. Những Dấu Hiệu (nimitta) Cận Tử: Suy Đoán 

Kiếp Sống Tưong Lai 100 

8. Sự Xuất Hiện Của Kiếp sống Mới — Không có 

sự gián đoạn trong dòng tâm tương tục 101 

ChinmgVin 


LỜI KHUYÊN TỐT NHẤT CHO VỆC SỐNG VÀ CHẾT 

104 

1. Chánh Kiến: Ngọn đuốc dẫn đường trong cuộc 

sống 104 

2. Lời Khuyên Quý Giá Nhất Cho Nhân Loại 107 

3. Những Lợi ích To Lớn của việc Giữ Ngũ Giới 


110 

4. Thanh Tịnh Tâm Có Hệ Thống 114 

5. Giới Học (Sĩla Sikkhã) 114 

6. Định Học (Samãdhi Sikkhã) 118 

7. Tuệ Học (Panna Sikkhã) 129 

8. Phần Kết - Bước Đi Trong Ánh Sáng của Vi- 

DiệuPháp 141 


6 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Tựa 

Có thể nói, sự hiểu biết quan trọng nhất trong cuộc 
sống là sự hiểu biết về bản chất thực của hiện hữu, một 
sự hiểu biết có thể trả lời đuợc những câu hỏi sau một 
cách hợp lý: 

Tại sao chúng ta sanh ra? 

Chúng ta đi vào hiện hữu hiện nay như thế nào? 

Điều quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời 
này là gì? 

Thế nào là chết? Cái gì sẽ xảy ra sau khỉ chết? 

Tôi là một nhà khoa học và cũng là một nguời thầy 
trong lãnh vực tôn giáo. Tôi đã đọc rất nhiều sách về triết 
học, tâm lý học, khoa học và văn chuơng. Nhung tôi vẫn 
không tìm ra đuợc câu trả lời hợp lý cho những câu trả lời 
trên. 

Năm 1980 tôi có dịp học Abhidhamma (Vi-diệu 
pháp) và đậu các kỳ thi về môn học này do Bộ Tôn Giáo 
tổ chức hàng năm, cấp phổ thông năm 1981, cấp danh dự 
năm 1983, và đứng đầu cả hai kỳ thi trên toàn nuớc Miến 
Điện. 

Từ năm 1983 cho đến nay, tôi đi dạy Abhidhamma 
cho các sinh viên đại học và quảng đại quần chúng giúp 
mọi nguời hiểu đuợc bộ môn này một cách nhanh chóng 
và sinh động. Dần dần câu trả lời cho những câu hỏi quan 
trọng trên đã trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí tôi duới 
ánh sáng của Vi Diệu Pháp. 


7 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Thực ra Đức Phật đã trả lời những câu hỏi này hơn 
2,500 năm trước trong những bài pháp của ngài. Tôi thấy 
Abhidhamma là kiến thức có giá trị nhất trong cuộc đời 
và thực lòng tôi cảm thấy rằng, vì lợi ích lớn nhất của 
chính bản thân mình, mọi người nên học những nguyên 
tắc cơ bản của Abhidhamma này. 

Abhidhamma là kiến thức khoa học rất hợp lý và 
lô-gic đã đươc Đức Phật thấy rõ với nhất thiết trí tri 
(Sabbannutãnãna)^ của ngài. Nó đã chịu được sự thử 
thách của thời gian qua bao thời đại và có thể đương đầu 
với khoa học hiện đại cũng như tâm lý học hiện đại. Vì 
vậy nó phải được chỉ định một cách đúng đắn như Khoa 
Học Tối Thượng và Tâm Lý Học Tối Thượng của Đức 
Phật. 

Ngay cả những điều cơ bản của Abhidhamma 
được giới thiệu trong Abhidhammattha Saủgaha ( Vi 
Diệu Pháp Yeu Lược), mà tôi có viết lại bằng ngôn ngữ 
giản dị và dễ hiểu dưới tựa đề “The Essence of Buddha 
Abhỉdhamma” (Tinh Yeu của Vi Diệu Pháp), và được 
dùng như một cuốn cẩm nang giảng dạy trong những khóa 
học Vi Diệu Pháp chuyên sâu của tôi, cũng sẽ giúp người 
đọc hiểu được bản chất thực của hiện hữu, mục đích của 
cuộc sống, cách tốt nhất để sống và chết, cũng như cách 
giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống. 

Ngoài những sự thực cơ bản mà Vi Diệu Pháp đề 
cập đến trong những phân tích đầy đủ về tâm và thân, còn 
có những mối quan hệ nhân quả của Duyên Sanh vốn giải 


' Sabbannutanaụa (—Nhất Thiết Trí Tri (Phật Đà 
Đích Trí Tuệ), một loại trí chỉ có Đức Phật Chánh Đắng Giác mới có. 

8 ' 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


thích vòng tái sanh luân hồi, và bốn Thánh Đe cần phải 
được xác chứng trong thiền minh sát, và điều này đã được 
xác chứng bởi hàng triệu hành giả qua bao thời đại. 

Vì thế, có thể nói Abhidhamma là kiến thức tự 
nhiên đích thực và đã được xác chứng dẫn đến trí tuệ cùng 
tột để hưởng được sự bình yên và hạnh phúc vĩnh hằng. 


Bức Thông Điệp Vĩnh Hằng Của Đức Phật 

Đức Phật là một sự kiện vĩ đại hơn mọi giáo lý và 
giáo điều, bức thông điệp vĩnh hằng của ngài đã làm chẩn 
động nhân loại qua bao thời đại. Có lẽ chưa bao giờ trong 
lịch sử nhân loại bức thông điệp hòa bình ẩy lại cần thiết 
cho con người đang đau khố và roi ren hơn là ngày nay 
vậy. 

Jawaharlal Nehru, 

Cựu Thủ Tướng Ân Độ. 


Đạo Phật Đương Đầu Với Khoa Học 

Neu có bất kỳ tôn giáo nào đương đầu được với 
những nhu cầu khoa học hiện đại tôn giảo ẩy sẽ phải là 
Phật Giáo. 

Nhà Khoa Học Vĩ Đại Albert Einsten 


Một Khoa Học Sâu sắc 

Đạo Phật là một tôn giáo, một khoa học sâu sắc 
và một lối sống được xem là hợp lý, thực tiễn, và bao gồm 

9 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


tất cả. Hơn 2,500 năm qua Đạo Phật đã thỏa mãn những 
nhu cầu tâm linh của gần một phần ba nhân loại. Đạo 
Phật hấp dẫn đối với phương Tây, nhẩn mạnh đến tinh 
thần tự lực, đương đầu với những quan điếm khác với 
lòng khoan dung, Đạo Phật bao trùm hết mọi lãnh vực 
khoa học, tôn giáo, triết học, tâm lý học, luân lý và nghệ 
thuật, và trên hết đạo Phật chỉ rõ cho mọi người thay 
chỉnh con người là nhà sáng tạo ra kiếp song hiện tại của 
họ và mỗi người là nhà thiết kế duy nhất cho số phận của 
mình. 

Chrỉstmas Humphreys, 

Chủ tịch Hội Pãịi TextLuân Đôn. 


Nhân Duyên Viết Cuốn Sách Này 

Theo yêu cầu của vị Chủ Tịch Hội Truyền Bá Phật 
Giáo Mã Lai (President of Buddhist Missionary Socỉety 
Malaysia), tôi đã thuyết trình đề tài “Quan Điểm của Vi 
Diệu Pháp về Sống và Chết” tại Đại Tự Buddha (Buddha 
Mahã Vihãra), Quala Lumpur, năm 2004. Sau đó tôi 
thuyết trình lại bài này với một số sửa đổi bổ sung tại 
Trung Tâm Xá Lợi Phật của Hội Shwedagon, Singapore, 
năm 2006. Tôi cũng thuyết một số bài liên quan đến 
‘Quan Điếm của Vỉ Diệu Pháp về Sự Hiện Hữu ’ tại 
Miến Điện. 

Ket hợp những sự kiện chính của loạt bài giảng 
này tôi đã viết thảnh một cuốn sach mang tựa đề “Chánh 
Kiến về Cuộc Đời. sống và Chết”. Hy vọng, nhờ đọc 
cuốn sách này độc giả sẽ có đuợc một quan niệm đúng về 


10 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


sự hiện hữu và gặt hái những lợi ích to lớn cho tiến bộ 
tâm linh của mình. 




11 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chương I 

Ỷ NGHĨA VÀ BẢN CHẤT CỦA cuộc SỐNG 

1. Các Triết Gia Đầu Tiên Cuộc sống Đến Từ Bốn 

Yếu Tố 

Suốt chiều dài lịch sử, các triết gia đều muốn biết 
bản chất đích thực của sự hiện hữu và những yếu tố cơ 
bản cấu thành vũ trụ. 

Các triết gia đầu tiên tin rằng chỉ có bốn yếu tố cơ 
bản — đất, nước, lửa và gió — tạo thành vũ trụ. Họ cũng 
tin rằng sự sống đến từ bốn yếu tố này và rồi trở lại với 
những yếu tố ấy sau khi chết. Sự giả định này sau đó được 
thấy là không thỏa mãn. 

2. Leo Tolstoy 

“Cuộc sống không có Ý Nghĩa gì cả ngoài việc chờ 

chết.” 

Leo Tolstoy (1828-1910), nhà văn và triết gia Nga, 
người đã đoạt Giải Nobel với cuốn tiểu thuyết vĩ đại 
‘Chiến Tranh và Hòa Bình’, khi về già ông suy nghĩ một 
cách nghiêm túc về cuộc sống như sau: 

“Tại sao chúng ta sinh ra? Chúng ta đã đi vào hiện 
hữu này như thế nào? Tại sao chúng ta song? Mục đích 
của sự sổng là gì? Điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? ông 
nói, đây là những câu hỏi quan trọng, nhưng vì tôi không 
thế tìm ra câu trả lời, nên tôi cảm thấy rằng nơi tôi đang 
đứng sụp đố. ” 

Ông thấy cuộc đời như một người bị gấu rượt. 
Người ấy phải chạy thục mạng để sống. Thấy một cái 
giếng cũ với một cành cây chìa ra từ thảnh giếng người 
này vội nhảy xuống và bám chắc lấy cành cây ấy. Con 

12 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


gấu đứng trên miệng giếng chờ người ấy leo lên để giết. 
Và phía dưới đáy giếng là một con mãng xà lớn với đôi 
mắt xanh của nó đang nhìn chằm chằm vào anh ta chực 
chờ để nuốt sống nếu anh ta rơi xuống đó. 

Anh ta không còn lối nào để thoát. Trong khi đó 
có hai con chuột, một trắng một đen, tượng trưng cho 
ngày và đêm, đang gặm nhấm cành cây. Liệu anh ta có 
thể bám vào cành cây được bao lâu? Và cho dù anh ta có 
thể bám chắc vào đó, nhưng khi cành cây gãy anh cũng 
sẽ rơi xuống. 

Ngay lúc đang sợ toát mồ hôi và cảm thấy đói 
bụng, anh nhìn thấy vài giọt mật ong dính trên những 
chiếc lá cây. Anh vội liếm những giọt mật ấy mà không 
cảm thấy xấu hổ. Đời là the! Sự hưởng thụ ít ỏi những 
dục lạc của cuộc đời cũng giống như liếm những giọt mật 
kia vậy. 

Vì thế Leo Tolstoy cảm thấy cuộc đời không có ý 
nghĩa gì cả ngoài việc chờ chết. 

3. Christmas Humphreys 

“Thế gian giống như một Quán Ăn” 

Christmas Humphreys, Chủ tịch Hội PãỊi Text 
Luân Đôn, đã so sánh thế gian với một quán ăn. Ví như 
một số người đi vào quán ăn và một số người đi ra như 
thế nào, thì một số đứa bé mới được sanh ra trong thế gian 
này trong khi một số người già đang chết và từ bỏ thế gian 
này cũng như thế. 

4. William Shakespeare 

“Toàn Thế Gian là một Sân Khấu” 


13 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


William Shakespeare, nhà văn lớn của nước Anh, 
đã viết rằng toàn thế gian này chỉ là một sân khấu nơi đây 
người ta lần lượt xuất hiện để đóng những vai trò tương 
xứng của họ như những nam diễn viên, nữ diễn viên, 
những tên hề, những nhạc sĩ, ca sĩ, v.v... Sau đó họ biến 
mất khỏi hậu trường, không thấy quay lại nữa. 

Cũng vậy, người ta xuất hiện trong thế gian để 
đóng những vai trò của họ như con trai, con gái, rồi như 
những bậc cha mẹ, thầy giáo, thương buôn, những nhà 
khoa học, v.v... sau đó họ chết và biến mất, không bao giờ 
thấy lại nữa. 

5. Bertrand Russell 

“Con người giống như những Lữ Khách đắm tàu.” 

Bertrand Russell, triết gia và nhà toán học Anh 
hiện đại, đoạt Giải Nô-bel văn chương năm 1950, đã so 
sánh con người với những lữ khách đắm tàu đang bám 
vào những mảnh ván và mạn thuyền trên biển trong đêm 
tối. Trời đêm giá lạnh và gió gầm thét. Những đợt sóng 
cao nện xuống những con người mệt mỏi với đôi tay tê 
cóng, ném họ ra khỏi những tấm ván và mạn thuyền. 

Họ chìm xuống biển tạo ra những bong bóng nổi 
lên ngay chỗ họ chìm. Nhưng chẳng bao lâu những con 
sóng lại lướt qua đám bong bóng ấy và tiếp tục lăn đi trên 
biển như thể không có gì xảy ra. 

6. Socrates 

“ Hãy Tự Biết Mình” 

Socrates: (469 — 399 BC), Triết gia Hy Lạp, được 
xem như một trong những người thông thái nhất của mọi 
thời đại, đã hỏi ý kiến triết gia nổi tiếng Oracle tại Delphi: 


14 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


“Ai là người thông thái nhất trong thiên hạ?’’ Oracle 
nói, “Hãy tự biết mình; Socrates là người thông thái 
nhất trong thiên hạ, ” 

Quả thực biết mình trước là điều quan trọng nhất. 
Nhưng Socrates, là một người thông thái, đã thừa nhận: 
“Tất cả cái mà tôi biết, đó là tôi không biết gì hết. ” 

7. Nhất Thần Giáo (Monotheistic Religions): 

Chuẩn bị cho hai sự Vĩnh Hằng 

Theo Nhất Thần Giáo con người do một Đấng 
Thượng Đe Toàn Năng tạo ra và họ chỉ được phép sống 
một kiếp duy nhất để chuẩn bị cho hai sự vĩnh hằng — đó 
là sự vĩnh hằng của thiên giới và sự vĩnh hằng của địa 
ngục. Như vậy, theo Nhất Thần Giáo điều hết sức quan 
trọng là phải tin nơi Chúa và tuân theo những Điều Răn 
của Chúa. 

8. Khoa Học Tự Nhiên - Quari Điểm Duy Vật 

Vì khoa học tự nhiên chỉ biết đến các hiện tượng 
vật chất nên nó đưa ra quan niệm duy vật cho rằng đời 
người được tạo ra từ một sự họp tử (zygote) hay được tạo 
thành bởi sự kết hợp của tế bào trứng từ người mẹ và tinh 
trùng từ người cha. Sự hợp tử này phát triển thảnh một 
đứa bé trong dạ con người mẹ và rồi đứa bé, sau khi sanh 
ra, phát triển thảnh một người lớn nhờ ăn uống đều đặn. 

Con người sống chỉ một kiếp, làm một số công 
việc hữu ích cho cộng đồng và cho xứ sở của họ, khi họ 
chết không còn sự hiện hữu nào trong tương lai. Do những 
hành động tốt và xấu của họ không tạo ra những kết quả 
trong tương lai nên sẽ rất khó để truyền dẫn những đạo lý 
tốt đẹp vào trong con người. Vì thế con người sẽ làm việc 


15 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


giống như những cỗ máy không có bất kỳ đức hạnh nội 
tại nào cả. 


16 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chương II 

QUAN ĐIỂM CỦA VI DIỆU PHÁP VÈ BẢN 
CHẤT CỦA Sự HIỆN HỮU 


1. Quan Điểm Họp Lý Quan Sát Bằng Trực 

Giác Trí 

Các triết gia, các nhà tâm lý, các nhà nhất thần giáo 
và các nhà khoa học không nhìn thấy được quá khứ và vị 
lai; họ cũng không có cái nhìn thấu suốt vào hiện tại để 
khám phá và thẩm tra bản chất thực của cuộc sống. Họ 
không biết tâm thực sự là gì và phải phát triển tâm nhu 
thế nào để có được sức mạnh siêu nhiên. 

Trong trường họp của Đức Phật, ngay cả trước khi 
thành bậc chánh đẳng giác (Buddha), khi ngài vẫn còn là 
một vị Bồ Tát, ngài đã phát triển được tám thiền chứng 
trên mỗi trong mười Kasina^ và ngài cũng đã tu tập tâm 
thêm nữa theo mười bốn cách nhằm làm cho nó thiện xảo, 
mềm mại và nhu nhuyến một cách hoàn hảo để có thể 
tuân theo ước muốn của ngài. 

Trong đêm thành đạo, canh đầu Đức Bồ Tát hướng 
tâm đến Túc Mạng Trí (Pubbenỉvãsãnussatỉ Abhinnã - 
Supernormal Knowỉedge of Recollecting former 
Existences, trí nhớ các tiền kiếp). Ngay lập tức, trí này 
khởi lên trong ngài. 


^ Kasina, là vòng fròn được làm bằng những chất liệu hay màu sắc khác 
nhau dùng để hành thiền định, có mười Kasina, đó là: đất, nước, lửa, gió, 
xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, và thức (The 10 kasinas mentioned in 
the Suttas are: earth-kasina, water, fire, wind, blue, yellow, red, white, 
space, and consciousness.) 


17 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Thông qua trí đó ngài nhớ và thấy được mọi hoạt 
động, mọi sự kiện, và mọi trải nghiệm trước đây trong các 
kiếp sống quá khứ của ngài từ tiền kiếp thứ nhất cho đến 
kiếp ngài là đạo sĩ Sumedho. Ngài cũng nhớ lui trở lại 
theo thứ tự nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều chu 
kỳ thế gian trước kiếp sống làm đạo sĩ Sumedho, rồi ngài 
nhớ theo thứ tự tiến tới các kiếp sống của ngài cho đến 
kiếp làm Thiên Tử Setaketu trước kiếp hiện tại. 

Ngài cũng thấy được rằng chỉ có các hiện tượng 
thân và tâm xuyên suốt vô lượng kiếp sống vốn không có 
điểm khởi đầu. Ngài thấy trong cả ba thời — tái sanh, 
sống và chết — chỉ có sự sanh và diệt của các hiện tượng 
thân tâm hay danh và sắc (Nãma-Rũpa). 

Thực sự như vậy, trong tất cả không gian và thời 
gian (các cõi sống và mọi thời gian), các hiện tượng tâm 
vật lý hay danh và sắc này nằm trong trạng thái trôi chảy 
liên tục, giống như ngọn lửa của cây đèn hay giống như 
dòng chảy của một con sông. Và suốt chuỗi nhân và quả 
này, chỉ có sự tương tục của các hiện tượng danh và sắc 
thực hiện những nhiệm vụ khác nhau như thấy các cảnh 
sắc, nghe các âm thanh, v.v..., làm phát sanh những cách 
thể hiện ý định của một người bằng sự chuyển động của 
thân và bằng sự biểu đạt lời nói (thân biểu và ngữ biểu), 
v.v... 

Như vậy, trong thực tế hoàn toàn không có một cá 
thể hay hữu tình chúng sanh nào để chúng ta gọi là ‘Tôi’, 
‘anh’, ‘đàn ông’, ‘đàn bà’, v.v.. .Cũng không có một thực 
thể thường hằng bất tử nào để có thể được gọi là một ‘linh 
hồn’, ‘cái tôi’, ‘bản ngã’, ‘sinh mạng, (jĩva)\ hay ‘atta’ 
cả. Do đó, chắc chắn không có một đấng Thượng Đe Toàn 
Năng hay một đấng Phạm Thiên nào có thể tạo ra một 


18 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


linh hồn thường hằng hay một hữu tình chúng sanh. Túc 
Mạng Trí này khởi lên rất rõ đối với đức Bồ Tát. 

Vào canh giữa của đêm thành đạo Đức Bồ Tát đã 
hướng dòng tương tục tâm của ngài đến Thiên Nhãn Trí 
(Dibbacakkhu) và trí này khởi lên nơi ngài một cách dễ 
dàng. Qua trí này ngài có thể thây tất cả các hữu tình 
chúng sanh đang sống trong ba mươi mốt cõi và trong 
mười muôn triệu hệ thống thế gian. 

Thiên nhãn trí cũng còn được gọi là Trí Thấy sự 
Tử Sanh của Các Hữu Tình Chúng Sanh (Cutũpapãta 
Nãna). Qua trí này ngài có thể thấy các hữu tình chúng 
sanh sắp chết hay vừa mới thụ thai. 

Sau khi thấy những cư dân của các cõi khổ phải 
chịu sự bất hạnh bằng thiên nhãn của mình, ngài suy xét: 
“những chúng sanh này đã làm những hành nghiệp gì đế 
đến nỗi phải chịu những đau kho khủng khiếp như vầy?'’ 
Ngay sau đó Tùy Nghiệp Trí (yathãkammũpaga, Như 
Nghiệp Thọ sanh Tri) khởi lên giúp ngài thấy được những 
nghiệp phi phước mà các chúng sanh này đã làm. 

Cũng vậy, sau khi thấy những hạnh phúc vô biên 
mà các chúng sanh trong cõi người, cõi chư thiên, cõi 
phạm thiên được hưởng, bằng thiên nhãn của mình,. Ngài 
suy xét “Các chúng sanh này đã làm loại thiện nghiệp gì 
đế được hưởng những hạnh phúc cao quỷ như vầy?” 
Ngay sau đó Tùy Nghiệp Trí (yathãkammũpaga, còn gọi 
Như Nghiệp Thọ sanh Tri) khởi lên giúp ngài thấy được 
những nghiệp công đức mà các chúng sanh này đã làm. 

Trong canh cuối của đêm thành đạo, Đức Bồ Tát 
hướng dòng tâm tương tục của ngài để đạt đến Lậu Tận 
Trí (Ẫsavakkhaya Nãna) hay A-la-hán Thánh Đạo Trí 
(Arahattamagga Nãna). 


19 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Ngài quán thấy những mối quan hệ nhân quả tạo 
ra chuỗi sanh tử liên tục theo hành nghiệp mà các chúng 
sanh đã thực hiện. Ngay sau đó, ngài khám phá ra Pháp 
Duyên Sanh (Paticcasamuppãda) gồm muời một mối 
quan hệ nhân quả và muời hai mắc xích hay yếu tố. Quán 
pháp Duyên Sanh này theo chiều thuận và chiều nghịch 
nhiều lần, ngài hiểu rõ tại sao các chúng sanh phải đi từ 
hiện hữu này đến hiện hữu khác trong vòng sanh tử luân 
hồi (samsãm). 

2. Đại Minh Sát Quán Ba Đặc Tính của Hiện 

Hữu 

Sau đó Đức Bồ Tát thực hành pháp Đại Minh Sát 
gọi là Mahãvajĩra Vipassanã, quán chiếu vào bản chất 
thực của danh sắc vốn tạo thảnh các chúng sanh trong ba 
muoi mốt cõi và trong muời muôn triệu hệ thống thế gian 
đuợc biết như Lĩnh Vực Thẩm Quyền của một Vị Phật. 

Các thực tại danh tối hậu (tâm và các tâm sở) và 
các thực tại sắc tối hậu (bổn đại và các sắc do tứ đại sanh) 
thực sự tạo thảnh toàn thể vũ trụ này. Vì các thực tại này 
sanh và diệt cực nhanh và không ngừng nên chúng là vô 
thường (anicca), và cái gì vô thường có nghĩa là bất toại 
nguyện hay khổ (dukkha), hay vì bị hành hạ không ngừng 
bởi sự diệt liên tục của danh-sắc nên có nghĩa là khổ. 

Thêm nữa, sự vắng mặt của cái ‘Tôi’, ‘Linh Hồn’, 
‘Tự Ngã’, ‘Sinh Mệnh’ có nghĩa là ‘Vô Ngã’ (Anatta). 
Như vậy các đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã là chung 
cho tất cả danh và sắc. Chúng được gọi là ‘Ba Đặc Tính 
của Hiện Hữu \ 

Khi Đức Bồ Tát quán bản chất thực của con người, 
của Chư Thiên, Phạm Thiên và các chúng sanh cõi khổ 
đang sống trong mười muôn triệu hệ thống thế gian và 


20 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


trong cả ba thời, ngài đi đến chỗ hiểu rõ rằng tất cả đều 
do danh và sắc tạo thành và chúng có cùng bản chất là vô 
thuờng, khổ, và vô ngã. Hơn nữa trong nghĩa cùng tột 
chúng có thể đuợc rút gọn lại trong muời hai yếu tố của 
Pháp Duyên Sanh (Paticcasamuppãda). 

Cách suy xét trên Pháp Duyên Sanh theo chiều 
thuận, chiều nghịch và sau đó suy xét trên từng yếu tố 
(của 12 yếu to hay mắc xích) duới dạng vô thuờng, khố, 
và vô ngã này là pháp hành thông thuờng của mồi vị Bồ 
Tát vào cái đêm truớc khi thành đạo. 

Đức Bồ Tát của chúng ta đã phát triển muời minh 
sát trí, bốn Thánh Đạo Trí và Bốn Thánh Quả Trí bằng 
cách thực hành pháp Đại Minh Sát (Mahãvajĩra 
Vipassanã). Bốn Thánh Đạo trí hủy diệt mọi phiền não kể 
cả những phiền não ngủ ngầm (anusaya kilesãs). Khi ngài 
chứng Quả thứ tu gọi là A-la-hán Thánh Quả dòng tâm 
tuơng tục của ngài hoàn toàn trong sạch không còn chút 
dấu vết của phiền não ngăn việc hoàn thành các Ba-la- 
mật của ngài không cho tạo ra quả. 

Vì thế vào cái khoảnh khắc ngài chứng Nhất Thiết 
Trí (sabbannuta nãna), trí tuệ tối thuợng biết rõ mọi thứ 
cần phải biết, ngài trở thảnh một vị Phật Chánh Đẳng 
Giác, bậc lãnh đạo Tối Thuợng của Tam Giới. 

3. Nhân và Quả Vòng Tử Sanh Luân Hồi Miên 

Viễn 

Muời hai yếu tố (mẳc xích) tạo thành muời một 
mối quan hệ nhân quả của Pháp Duyên Sanh có thể sắp 
thành ba vòng xoay nhu sau: 


21 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(1) Vòng Phiền Não hay Phiền Não Luân: - vô 
minh, ái, thủ 

(2) Vòng Nghiệp hay Nghiệp Luân: - hành, 
nghiệp hữu (kamma bhava) 

(3) Vòng Quả hay Quả Luân: - sanh hữu 
(upapattibhava), thức, danh-sắc, lục nhập, 
xúc, thọ, sanh, già và chết. 

Phiền não luôn luôn ngủ ngầm trong tâm chúng ta, 
sẵn sàng thức dậy khi các đối tuợng giác quan đập vào 
các căn môn tuong ứng (mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm) và cảm 
thọ lúc đó sẽ sanh. 

Vô Minh (avỉjjã) là sự không hiểu biết về bản chất 
thực của các đối tuợng giác quan, không hiểu biết về 
nghiệp và quả của nghiệp, không hiểu biết về Pháp Duyên 
Sanh và không hiểu biết về Tứ Thánh Đế. 

Ái (Tanhã) là khát khao dục lạc và các đối tuợng 
giác quan (sẳc, thanh,...), do vô minh làm cho các đối 
tuợng giác quan trông có vẻ nhu thuờng, lạc, ngã hay có 
thực chất, và đẹp trong khi các đối tuợng ấy thực tế là vô 
thuờng, khổ, vô ngã và bất tịnh hay đáng nhòm gớm. 

Thủ (upãdãna) là sự gắn bó hay chấp chặt vào dục 
lạc và các đối tuợng giác quan. 

Vô minh, ái, thủ vận dụng hết sức mạnh và ảnh 
huởng của chúng để làm cho các chúng sanh thực hiện 
các hành nghiệp nhằm huởng thụ các dục lạc, nhu sát 
sanh, trộm cắp tài sản của nguời khác, lừa đảo tiền của 
nguời khác, hiếp dâm hay tà dâm, uống ruợu, chích hút 
xì-ke ma túy, hay làm những thiện nghiệp khác để mong 
thọ huởng những dục lạc cao cấp hơn trên thiên giới. 


22 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Trong khoảng thời gian của một hành động bất 
thiện hàng tỷ tâm bất thiện kết họp với những tư bất thiện 
sanh lên và diệt như những hành nghiệp, để lại hàng tỷ 
hạt giống nghiệp hay chủng tử nghiệp trong dòng tâm 
thức. 

Tương tự, trong khoảng thời gian của một hành 
động bất thiện, như bố thí, trì giới, hành thiền cũng có 
hàng tỷ tâm thiện kết họp với những tư thiện sanh lên và 
diệt như những hành nghiệp, để lại hay đọng lại hàng tỷ 
chủng tử nghiệp trong dòng tâm tương tục. 

Những chủng tử nghiệp bất thiện và chủng tử 
nghiệp thiện này sẽ cho ra những quả xấu hoặc tốt tương 
ứng bắt đầu từ kiếp hiện tại này. Vào lúc chết một trong 
những chủng tử nghiệp mạnh nhất gọi là Sanh Nghiệp sẽ 
có cơ hội làm duyên cho kiếp sau. 

Neu một thiện nghiệp có cơ hội cho quả, một hiện 
hữu mới trong cõi an vui — cõi người hoặc cõi chư thiên, 
sẽ xuất hiện. Neu một bất thiện nghiệp có cơ hội làm 
duyên cho hiện hữu mới, hiện hữu ấy sẽ xuất hiện nơi một 
trong các cõi khổ — địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc A- 
tu-la. 

Lại nữa, khi các chủng tử nghiệp tạo ra những hiện 
hữu mới, vô minh, ái, thủ sẽ đóng vai trò nhu những trợ 
lực giống như cách đất, nước, và gió hỗ trợ cho những hạt 
giống cây để sanh ra những cây mới vậy. 

Vì thế các chúng sanh sẽ tái sanh vào những cõi 
mà họ dính mắc. Chẳng hạn, người Bà-la-môn giàu có tên 
là Todeyya tái sanh làm chó trong căn nhà của chính ông 
ta. Tỳ-kheo Tissa tái sanh làm con rệp trong tấm y mới 


23 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


mà vị ấy dính mắc; thiếu nữ Uposathã, người đã giữ giới 
một cách trong sạch, tái sanh làm một thiên nữ trong Lạc 
Viên Nandavana trên cõi trời Đạo Lợi, nơi mà cô mong 
ước được sanh về. 

Khi một hiện hữu mới xuất hiện, vô minh, ái và 
thủ cũng xuất hiện trong dòng tâm thức mới như những 
phiền não ngủ ngầm. Khi các đối tượng giác quan đập vào 
căn môn tương ứng khiến cho Thọ sanh, các Phiền Não 
sanh trong dòng tâm thức ấy. Những phiền não này sẽ 
khiến cho hành nghiệp mới và chủng tử nghiệp mới sanh. 
Với sự hỗ trợ của vô minh, ái và thủ, những chủng tử 
nghiệp này sẽ tạo ra sự hiện hữu mới, điều này có nghĩa 
là vòng quả luân lại tiếp tục xoay vào lúc chết. 

Như vậy, vòng luân hồi sẽ duy trì sự xoay chuyển 
như sau: “phiền não luân nghiệp luân quả luân 
phiền não luân nghiệp luân quả luân,....” 
Vòng xoay cơ bản nhất là phiền não luân. 

Vì thế, bao lâu phiền não còn có mặt trong tâm của 
các hữu tình chúng sanh chừng đó họ vẫn sẽ thực hiện các 
hành động với chủ ý có khả năng tạo ra nghiệp và chủng 
tử nghiệp. Những chủng tử nghiệp này sẽ tạo ra sự tái 
sanh hay hiện hữu mới vào lúc chết với sự hỗ trợ của vô 
minh, ái và thủ. Khi tái sanh có mặt thì những phiền não 
này cũng có mặt như những phiền não ngủ ngầm. Vòng 
tử sanh Luân Hồi cứ tiếp tục diễn tiến như vậy cho mỗi 
chúng sanh từ quá khứ vô thỉ cho đến tương lai vô định. 


24 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


4. Luân Hồi Dài Bao Lâu? Bạn Đã sống Vô 

Lượng Kiếp sống 

• Này các Tỳ-kheo, cái nào các người nghĩ là 
nhiều hơn: nước mắt mà các người khóc than 
trong vòng luân hồi này do phải gần gũi những 
người mình không ưa và xa lìa những người 
mình yêu mến — cái này hay nước trong bon 
đại dương? 

Thực sự các người đã đo nước mắt trong vòng 
luân hồi này nhiều hơn cả nước trong bon đại 
dương vậy. 

(Anamatagga Samyutta, Tinakattha Sutta 394) 

• Luân Hồi dài đến nỗi không một người nào 
không từng có quan hệ đoi với chúng ta như 
cha, mẹ, vợ, chồng, con trai, con gái, cô, 
cậu, ...Vì thế chúng ta không nên có lòng thù 
nghịch mà phải thân thiện với nhau. (S.ii.189 — 
190) 

5. Không có những sự Giả Định trong Đạo 
Phật 

Mọi Lời Dạy của Đức Phật đều có thể được 
Xác Chứng 

• Niềm tự hào của Đạo Phật nằm ở chỗ Đạo 
Phật xem sự khai sáng tri thức như điều kiện 
chỉnh yếu cho sự giải thoát. Trong Đạo Phật 
giới và sự khai sáng tri thức không thế tách rời 
nhau. Trong khi giới tạo thành nền tảng căn 

25 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


bản cho một đời sổng thăng hoa, thì tri kiến 
hay trí tuệ hoàn thiện nó. 

Không có một sự hiếu biết hoàn hảo về Pháp 
Duyên sanh (Paticcasamuppãda), thậm chỉ 
không ai có thế được xem là có đạo đức thực 
sự nếu người ấy không có tuệ giác và tri kiến 
cần thiết. 

về phương diện này Đạo Phật dị biệt các tôn 
giáo khác. Tất cả các tôn giáo hữu thần (nhất 
thần giáo, monotheistic) khởi đầu với một vài 
sự giả định nào đó và khi những giả định này 
bị phủ nhận bởi sự phát triến của kiến thức nó 
gia tăng thêm sự thất vọng. Nhưng Phật Giáo 
không bắt đầu với những giả định. Đạo Phật 
đứng trên nền tảng vững chắc của những sự 
thực, và do đó không bao giờ cần phải tránh sự 
khách quan của kiến thức. 

Professor Lakhsmi Narasu 

“The Essense of Buddhism” 

(Tinh Yếu của Đạo Phật) 

Đức Phật đã chỉ ra cách làm thế nào để phát triển 
định tâm, giúp cho nó mạnh mẽ để thấy các pháp như 
đúng như thực và để xác chứng những lời dạy của ngài 
bao gồm những quan hệ nhân quả trong Pháp Duyên Sanh 
và Tứ Thánh Đe bằng thiền minh sát. 

Suốt 25 thế kỷ qua, những lời dạy của Đức Phật, 
nhất là Tứ Thánh Đe, đã được rất nhiều người xác chứng 
bằng trực giác trí của họ. 


26 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chương III 

SANH LÀM NGƯỜI - MỘT TRONG NHỮNG 
ĐIÈƯ QUÝ GIÁ NHẤT 

1. Năm Điều Rất Khó Gặp: fâếp sống làm 

người của chúng ta là quý nhất 

Hàng ngày Đức Phật thường nhắc các hàng đệ tử 
của ngài rằng có năm điều rất khó đạt được và thúc giục 
mọi người hãy hoàn thành Tam Học (Giới - Định - Tuệ) 
để tự giải thoát mình khỏi mọi khổ đau. 

(1) Trở thành một vị Phật là điều rất khó. Vì thế 
gặp được giáo pháp của Đức Phật (Sãsanã) 
cũng là điều rất khó. 

(2) Có được thân người là điều rất khó. 

(3) Phát triển được niềm tin (saddhã) nơi Phật, 
Pháp, Tăng và luật nhân quả là điều rất khó. 

(4) Xuất gia sống đời một vị Tỳ-kheo là một điều 
rất khó. 

(5) Nghe được chánh Pháp đúng như Đức Phật đã 
giảng giải là điều cực kỳ khó. 

(Sagãthãvagga Sarhyutta, A.225) 

Có thể nói, hầu hết chúng ta đã có được bốn hay 
năm điều khó gặp trên, vì thế chúng ta phải xem kiếp sống 
làm người của chúng ta là rất giá trị và chúng ta không 
nên sử dụng sai kiếp người bằng cách sống cẩu thả hay 
sống chỉ để thụ hưởng các dục lạc. Trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào chúng ta cũng không nên tự tử vì một hành động 


27 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


không hợp pháp như vậy chứng tỏ là chúng ta đã thất bại 
hoàn toàn trong cuộc sống. 

Chúng ta phải cố gắng hết sức để tận dụng những 
cơ hội vàng đã mở ra cho chúng ta này để đạt đến mục 
đích cao nhất của cuộc sống như lời khuyên của Đức Phật. 

2. Cõi Người 

về một số phương diện nào đó vẫn tốt hơn các Cõi 
Chư Thiên. 

Dù kiếp sống làm người và kiếp sống chư thiên cõi 
trời dục giới cả hai đều được đạt đến bằng qủa của những 
phước nghiệp thông thường như bố thí, giữ giới hoặc 
hành thiền. Tuy nhiên dục lạc cõi trời vẫn thù thắng hơn 
dục lạc cõi người. 

Dục lạc thù thắng hơn có nghĩa là sự hưởng dục sẽ 
nhiều hơn và sự lơ là trong việc làm phước cũng nhiều 
hơn. Một số chư thiên mải mê hưởng thụ các dục lạc đến 
nỗi quên ăn và vì thế họ phải chết. Vì họ lơ là trong việc 
làm phước, họ có thể phải tái sanh vào các cõi khổ sau 
khi chết. 

Có lần một vị chư thiên tên là Mãlãbhãrĩ cùng với 
một ngàn thiên nữ đang vui đùa trong Lạc Viên 
Nandavana trên cõi trời Đạo Lợi (Tãvatiỉhsã). Trong khi 
các nàng thiên nữ đang kết những vòng hoa để choàng lên 
người Mãlãbhãrĩ thì năm trăm cô thiên nữ bỗng nhiên 
biến mất (chết) và ngay lập tức tái sanh vào địa ngục. 
Thấy rằng những người còn lại chẳng bao lâu cũng sẽ chịu 
cùng chung số phận, Mãlãbhãrĩ đưa họ đến gặp Đức Phật 


28 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


và nghe Pháp, sau khi nghe pháp xong tất cả đều đắc đạo 
quả Nhập Luu. 

Cõi nguời huởng hai loại quả, đó là quả của nghiệp 
(kamma) quá khứ và quả của sự nỗ lực trong kiếp hiện tại. 
Do cõi nguời hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn, và phải đối 
diện với già, bệnh, và chết thuờng xuyên hon cõi chu 
thiên, con nguời không đến nỗi xao lãng các thiện sự nhu 
các chúng sanh ở cõi chu thiên. 

Có thể nói con nguời do ý thức đuợc sự ngắn ngủi 
và bấp bênh của kiếp nguời nên họ rất dũng cảm và siêng 
năng trong việc thực hiện các thiện nghiệp, và con nguời 
còn có thể trở thảnh Tỳ-kheo (Bhikkhu), cũng nhu phấn 
đấu tu tập để trở thảnh Phật, Độc Giác Phật và các thinh 
văn đệ tử Phật. Các chúng sanh cõi trời không có những 
cơ hội này. 

Khi một vị chu thiên trên cõi trời sắp chết, bạn bè 
của vị ấy thuờng khuyên vị ấy nên đi đến cõi nguời để có 
đuợc đức tin nơi Tam Bảo, và biến nó thảnh niềm tin bất 
động (adhigama saddhã) bằng cách thực hành để trở 
thành một bậc Thánh Nhập Luu. 

Chúng ta nên theo tấm guơng này và cố gắng trở 
thành ít nhất cũng bậc Thánh Nhập Luu nhờ vậy chúng ta 
có thể huởng đuợc hạnh phúc vô song của Niết Bàn theo 
ý thích và đuợc bảo đảm không bao giờ còn bị tái sanh 
vào bốn cõi khổ nữa. 


29 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


3. Dục Lạc - Mở Đầu Cho Khổ 

Dục lạc là một hình thức hưởng thụ thấp kém mà 
con người cũng như con vật rất coi trọng. Các đối tượng 
giác quan không phải là lạc, không phải đẹp và không 
phải khả ý nếu chúng ta thấy chúng đúng như thực. Do vô 
minh làm cho mù mắt nên chúng thấy chúng có vẻ như 
khả lạc, khả ý và đẹp mắt. 

Vì thế tham ái (tanhã) khát khao chúng và tác động 
vào con người khiến cho họ đuổi theo các dục lạc. Chắc 
chắn cũng có một thoáng hạnh phúc nào đó, chút vị ngọt 
nào đó, và sự hồi tưởng lại các lạc thú vật chất ấy cũng 
đem lại niềm vui thích nhất định nào đó, nhưng chúng chỉ 
là hão huyền và thoáng qua. Tại sao? 

Vi-diệu-pháp mô tả dục lạc ấy được tạo thành bởi 
các cảm thọ lạc vốn sanh khởi khi các căn (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân) tiếp xúc với các đối tượng giác quan tương 
ứng và chỉ có hỷ kết hợp với tâm tham hưởng thụ dục lạc 
(chứ không có người hưởng dục). Tất cả các pháp khả lạc 
này sau khi sanh lên chúng liền diệt, chỉ để lại sự ham 
muốn hay khát khao muốn được hưởng thụ thêm nữa mà 
thôi. 

Vì thế suốt cả đời chúng ta cứ mãi cố gắng không 
ngừng để hưởng thụ các dục lạc. Khi chúng ta không thể 
hưởng được nó nữa chúng ta vỡ mộng và thất vọng. Khát 
khao dục lạc, cố gắng không ngừng, vỡ mộng và thất 
vọng, những điều này quả thực là khổ. 

Như vậy dục lạc là hão huyền, thoáng qua, vô 
thường và là một khúc dạo đầu cho khổ đau. Hơn nữa, nó 
còn được đi kèm bởi những ngọn lửa nóng nhất, đó là 


30 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


tham (lobha), vô minh (avijjã), và sân (dosa). Vì thế mà 
những cặp tình nhân đau khổ như Rô-mê-ô và Ju-li-et, khi 
không còn có thể chịu đựng được nỗi khổ nữa, đã tự tử. 
Họ có thể phải tái sanh vào địa ngục sau khi chết vì phiền 
não làm duyên cho tái sanh trong những cõi khổ. 

4. Kỉnh Nakha Sikha 

Nhiều Người Bị sanh Vào Các Cõi Khổ 

Có lần Đức Phật để một ít đất trên đầu móng tay 
cái và hỏi các vị Tỳ-kheo: “Cái nào có nhiều hạt cát hơn 
— đất trên móng tay cái của Như Lai hay đất trên toàn 
cõi địa cầu? ” 

Các vị Tỳ-kheo trả lời rằng số hạt cát trên toàn cõi 
địa cầu này nhiều hon gấp bội lần số cát trên ngón tay của 
ngài. 

Đức Phật nói, “Khi các chúng sanh chết cũng vậy, 
những người tái sanh lại cõi người và cõi chư thiên tương 
đương với số hạt cát trên ngón tay cái của ta, và số người 
tái sanh vào bon cõi khố vượt xa số cát trên quả địa cầu 
này. ” 

“Cattãro apãya saka gehã sa disã. ” 

“Bổn cõi kho là chỗ thường trú của các chúng 

sanh. ” 

Khi mặt trời gác bóng người ta ai trở về nhà nấy. 
Tương tự, khi những thiện nghiệp làm duyên cho kiếp 
sống làm người không còn hiệu lực, người ta trở lại với 
ngôi nhà thường trực của mình vốn không gì khác hơn là 
bốn cõi khổ. Sinh làm người cũng giống như làm một 
chuyến thăm đến cõi người vậy thôi. 

31 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chúng ta phải rất cẩn thận để không bị rơi trở lại 
vào cõi khổ vì có thể sẽ phải mất nhiều tỷ năm chúng ta 
mới thoát khỏi được cõi đó và tái sanh làm người trở lại. 
Trong các cõi khổ trí thông minh rất thấp, người ta không 
thể phân biệt được giữa thiện và ác. Và họ cũng không có 
cơ hội để thực hiện những thiện nghiệp. Đây là lý do Đức 
Phật nói rất khó để đạt được thân người. 

5. Niềm Tin Minh Bạch - Kho Tàng Vô Giá 

Nhat 

Thực sự chúng ta rất may mắn khi được tái sanh 
làm người vào thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật vẫn 
còn hưng thịnh trên thế gian này. Chúng ta có thể được 
nghe pháp và có thể nghiên cứu kỹ lưỡng những lời dạy 
của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển. 

Là một người cư sĩ có thể bạn không tìm được 
nhiều thời gian để nghiên cứu hết Tam Tạng Kinh Điển. 
Tuy nhiên nếu bạn có thể nghiên cứu phần tóm tắt ngắn 
gọn của Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) bạn sẽ hiểu được 
bản chất đích thực của sự hiện hữu và những sự thực cơ 
bản của cuộc sống. Bạn sẽ có được ‘Chánh Kiến về Cuộc 
Đời’ mà PãỊi gọi là “SammãdiưhV’, và bạn có thể dùng 
chánh kiến này như ngọn đốc soi đường cho cuộc sống 
của bạn để hướng đến một cuộc sống chánh trực và thịnh 
vượng hơn. 

Abhidhamma là giáo lý cao siêu của Đức Phật. 
‘Abhi’ có nghĩa là thâm sâu, ưu việt, cao thượng, và vi 
diệu, còn ‘Dhamma’ có nghĩa là ‘sự thực hay những thực 
thể tự nhiên vốn thực sự hiện hữu và mang những đặc tính 
riêng của chúng.’ 


32 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


‘Dhamma’ cũng có nghĩa ‘giáo pháp của Đức 
Phật, những lời dạy có thể cứu được những ai sống theo 
pháp để họ không bị rơi vào các cõi khổ và có thể thanh 
lọc tâm khỏi các phiền não, và nhất là để thảnh tựu sự 
bình yên và hạnh phúc trường cửu’. 

Abhidhamma giải thích Pháp một cách chi tiết và 
theo lối phân tích. Nó phân giải mọi hiện tượng tâm vật 
lý trong toàn thể vũ trụ thảnh những thực tại tối hậu gọi 
là Paramatthas (pháp chân đế) và giải thích mọi hiện 
tượng tự nhiên dưới dạng thực tại tối hậu này. 

Hiểu được bản chất thực của mọi hiện tượng tâm 
vật lý và những sự thực của cuộc đời là điều rất quan trọng 
vì nó giải thoát cho chúng ta khỏi những tà kiến và vô 
minh. Và có hiểu được những sự thực này chúng ta mới 
có thể kính ngưỡng Nhất Thiết Trí (Sabbannutã nãna) 
của Đức Phật một cách đúng đắn được. 

Như vậy hiểu biết Pháp là hiểu biết Phật. Pháp 
(Dhamma) này là thực và Đức Phật Chánh Đẳng Giác 
cũng là thực. Và Tăng (Sangha), tiêu biểu là các bậc thánh 
(ariya) đã hoàn toàn thanh tịnh hoặc hầu nhu hoàn toàn 
thanh tịnh tâm và được chính Đức Phật dẫn dắt, thực sự 
rất hiếm trong cuộc đời này. Các ngài tượng trưng cho 
phước điền vô thượng (thửa ruộng phì nhiêu nhất) đế mọi 
người gieo trồng những hạt giống công đức. Tăng, nói 
chung có nhiệm vụ duy trì Giáo Pháp trong hình thức 
trong sạch nhất của nó và giảng dạy pháp cho mọi người 
để họ có thể sống một cuộc đời chánh trực và lợi ích. 

Có thể nói Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng là 
những bậc ân nhân vĩ đại nhất của chúng ta. Có được niềm 


33 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


tin (saddha) nơi Tam Bảo là có được tài sản giá trị nhất 
mà chúng ta sở hữu. 

Đức tin yếu (pasãda saddhã) sẽ không an toàn và 
không đủ vì nó có thể dẫ dàng bị hủy diệt. Đức tin ấy cần 
phải được gia cố thêm với sự hiểu biết và trí tuệ để nâng 
nó lên mức của sự Quyết Tín (okappana saddhã). 

Thực vậy, nếu chúng ta có thể phát triển thêm đức 
tin này đến mức của Niềm Tin Bất Động (Adhigama 
Saddhã) bằng cách thực hành Tam Học, chúng ta sẽ trở 
thành Thánh Nhập Lưu và hưởng được hạnh phúc trường 
cửu của Niết Bàn cho đến mức chúng ta thích với sự bảo 
đảm tuyệt đối không bao giờ phải bị tái sanh vào các cõi 
khổ nữa. 

Nhờ nghiên cứu Abhidhamma trước hết chúng ta 
sẽ nâng được đức tin của chúng ta lên mức Quyết Tín. 
Sau đó chúng ta sẽ thực hiện những việc làm công đức 
một cách đều đặn để tích lũy các thiện nghiệp hầu được 
tái sanh vào cõi an vui trong nhiều kiếp. 

Thời Đức Phật Anomadassĩ, cách đây một a-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, có một người đàn ông 
nghèo chăm sóc cha mẹ mù của mình rất chu đáo. Anh ta 
không thể cúng dường bất cứ thứ gì đến Đức Phật. Với sự 
giúp đỡ của một vị đại đệ tử của Đức Phật anh ta quy y 
Tam Bảo và kính lễ Phật, Pháp, Tăng suốt cả cuộc đời. 
Như vậy anh ta đã tích tạo được số thiện nghiệp không 
thể tính kể được. 

Do những thiện nghiệp này anh được tái sanh đi 
tái sanh lại giữa hai cõi nhân thiên trong một a-tăng-kỳ và 


34 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


một trăm ngàn đại kiếp, không bao giờ phải sanh trong 
bốn ác đạo. 

Trong kiếp cuối anh ta được tái sanh làm một 
người giàu có trong kinh thảnh Sãvatthi. Lên bảy tuổi, 
trong khi đang chơi đùa với đám bạn, bất ngờ cả nhỏm 
cùng chạy vào một ngôi chùa. Tại đó một vị Tỳ-kheo nọ 
mời chúng ngồi xuống và cho chúng thọ trì phép Tam 
Quy. 

Sau khi cậu bé đọc xong câu ‘Buddham saranam 
gacchãmỉ, Dhammarit saranarìt gacchãmỉ, Saụgharìt 
saranarii gacchãmV như vị Tỳ-kheo dạy, cậu liền giác 
ngộ và trở thảnh bậc Thánh A-la-hán, vĩnh viễn hưởng lạc 
của Niết Bàn. Cậu trở thành một cị sư được gọi là ‘Sarana 
Gamana Theral 

Chúng ta nên noi theo tấm gương của vị A-la-hán 
này. Sau khi đã có được một những kiếp tái sanh tốt nhất, 
đó là sanh làm người trong thời kỳ có Giáo Pháp của Đức 
Phật, chúng ta nên có gắng tích tạo thiện nghiệp với đức 
tin mãnh liệt và nỗ lực để tự giải thoát mình khỏi mọi khổ 
đau bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo. 


35 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chuữngiv 

CHƠNĐÉVÀTỤCĐÉ 


1. Hai Thực Tại: Thực Tại Chế Định và Thực 

Tại Cùng Tột 

Abhidhamma trước tiên dạy cho chúng ta biết về 
hai loại thực tại mà chúng ta luôn thấy chung quanh chúng 
ta: Thực Tại Chế Định và Thực Tại Cùng Tột. 

Thực tại chế định bao gồm tất cả các loài chúng 
sanh và những vật vô tri mà chúng ta thấy chung quanh 
chúng ta. Chúng được đặt tên và được dùng trong sự giao 
tiếp hàng ngày. Chẳng hạn, đàn ông, đàn bà, chó, mèo, 
nhà cửa, bàn ghế, cây cối, bông hoa, quả đất, núi non, đại 
dương, bầu trời, v.v... đều là những thực tại chế định. 

Chúng dường nhu thực sự hiện hữu theo cảm nhận 
giác quan của chúng ta. Chúng ta có thể thấy chúng và 
thậm chí có thể chạm được vào chúng. Chúng ta thậm chí 
còn gán những cái tên cho chúng để chúng ta có thể nhắc 
đến chúng trong sự giao tiếp hàng ngày. Khi chúng ta sử 
dụng những từ như ‘đàn ông, đàn bà, Tôi, anh, nó, nhà 
cửa, bàn ghế’ trong các cuộc nói chuyên, chúng ta có cảm 
giác chắc chắn rằng chúng thực sự hiện hữu. 

Triết học Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) cho rằng 
những khái niệm này không có giá trị cùng tột, vì những 
vật mà các từ này nói đến không hiện hữu đúng theo 
nguồn gốc của chúng như những thực tại không còn tối 
giản được nữa. Cách hiện hữu của chúng chỉ là khái niệm, 
không có thật. Có thể nói chúng chỉ là sự giải thích của 


36 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


tâm, không phải là những thực tại hiện hữu đúng theo bản 
chất nội tại của chúng. 

Chẳng hạn, ‘cái bàn’ không phải là một thực tại 
bởi vì khi những mảnh gỗ cấu thảnh cái bàn đuợc tháo rời 
ra, cái bàn biến mất. 

Tuơng tự, một ‘căn nhà’ không phải là thực tại và 
nó không thực sự hiện hữu vì nó sẽ biến mất khi mái và 
các bức tuờng của nó bị tháo rời ra. 

Cũng vậy, ‘đàn ông’, ‘đàn bà’ không thực hiện hữu 
vì những khái niệm chế định này sẽ biến mất khi con 
nguời bị chia thảnh từng thảnh phần nhu: tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xuơng, tim, gan, phèo, phổi,... và cả 
những thảnh phần này cũng không thực sự hiện hữu, vì 
chúng sẽ ra tro sau khi hỏa táng. 

Trái với những thực tại chế định, thực tại cùng tột 
là những pháp thực sự hiện hữu do bản chất nội tại của 
chúng. Đây là những Pháp (dhammas), những thảnh phần 
cuối cùng của hiện hữu không còn có thể rút gọn đuợc 
nữa, xảy ra nhu kết quả của sự phân tích đuợc thực hiện 
một cách chính xác trên các hữu tình chúng sanh cũng 
nhu các vật vô tri giác. 

Thực tại chế định là các hữu tình chúng sanh và 
các vật vô tri mà chúng ta nghĩ là thực sự hiện hữu, nhung 
chúng lại không thực hiện hữu. Thực tại cùng tột là những 
thành phần tối hậu của các chúng sanh và những vật vô 
tri dù thực sự hiện hữu nhung chúng ta lại không thể thấy 
đuợc. 

Những thực tại cùng tột không thể phân tích thêm 
đuợc nữa đuợc gọi là ‘paramatthas’; từ PãỊi này xuất phát 

37 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


từ ‘parama’ = cùng tột, cuối cùng, hay tối hậu, và ‘attha’ 
= thực tại hay pháp, như vậy paramatthas có nghĩa là 
Thực Tại Tối Hậu hay Pháp Chân Đế. 

Vì thế khi dùng từ ‘thực tại cùng tột’ chúng ta 
muốn nói tới một cái gì đó không thể thay đổi thành 
những thứ đơn giản hơn được nữa hoặc không thể chia 
chẻ thêm được nữa. Thực tại cùng tột không phải do con 
người tạo ra và nó cũng không thể bị hủy diệt bởi con 
người. Nó thực sự hiện hữu trong thiên nhiên và nó hằng 
giữ được những đặc tính của nó cho đến khi diệt. Nó có 
thể chịu được sự thử thách của việc thẩm tra tính thực tại 
và sự hiện hữu đích thực của nó bằng bất kỳ phương pháp 
nào. 

Abhidhamma (Vi-diệu-pháp) mô tả bốn loại thực 
tại cùng tột. 

(1) Tâm(Citta) 

Tâm là sự hay biết đối tượng. Tất cả hữu tình 
chúng sanh đều có ‘Tâm’ vì chúng có thể hay biết các đối 
tượng. Dưới dạng sự hay biết của các giác quan tâm chỉ 
có một loại. 

(2) Tâm Sở (Cetasikas) 

Tâm sở là các thảnh phần của tâm vốn cùng sanh 
và cùng diệt với tâm. 

Vì thế Vi-diệu-pháp phân tích Citta thảnh ‘tâm’ và 
các ‘tâm sở’. Có 52 tâm sở với các đặc tính và nhiệm vụ 
khác nhau. 

Các tâm sở xuất hiện cùng với tâm trong sự kết 
hợp chặt chẽ. Chúng trợ giúp tâm trong toàn bộ tiến trình 

38 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


nhận thức các đối tượng giác quan. Chúng cũng ảnh 
hưởng đến tâm trong nhiều cách. Các tâm sở trợ giúp tâm 
trong việc thực hiện những hành động khác nhau. Và, có 
thể nói, những hành động này sẽ quyết định số phận của 
mỗi cá nhân cũng như dòng lịch sử của nhân loại. 

(3) Sắc (Rũpa) 

Sắc được định nghĩa như cái bị thay đổi hình thể, 
màu sắc, hình dáng do những điều kiện vật lý đối nghich, 
như nóng và lạnh... 

Abhidhamma liệt kê 28 loại sắc tối hậu bao gồm 
bốn đại chủng (tứ đại) và hai mươi bốn loại sắc do tứ đại 
sanh. 

Bốn đại chủng hay tứ đại là đất (pathavĩ, yếu tố 
cứng), nước (ãpoyếu to lưu chảy), lửa (tejo, yếu to nóng), 
gió (vãyo, yếu to chuyến động). Tứ đại chỉ giống như 
những năng lượng chứ không có hình thể hay hình dáng 
gì cả. 

Hai mươi tám loại sắc tối hậu tương ứng với các 
loại vật chất và năng lượng mà chúng ta biết trong khoa 
học. Vì lẽ khoa học chỉ biết về vật chất và năng lượng chứ 
không biết về tâm, nên khoa học chỉ có thể giải thích về 
các hiện tượng vật chất trong khi Vi-diệu-pháp có thể giải 
thích chi tiết mọi hiện tượng tâm vật lý. 

(4) Niết Bàn 

Niết Bàn biểu thị sự diệt của những ngọn lửa thế 
gian, đó là lửa tham, lửa sân, và lửa si. Nó có đặc tính của 
sự tịnh lạc (santi sukha) vĩnh hằng. 


39 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Tham, sân, si là nguyên nhân sanh ra mọi khổ đau. 
Khi tham, sân, si bị diệt hoàn toàn, không khổ đau nào 
còn phát sanh trong tâm nữa và lúc đó sẽ có sự tịnh lạc 
vĩnh hằng, tức Niết Bàn. 

Niết Bàn là pháp siêu thế và đuợc chứng đắc bằng 
trí thuộc bốn Đạo tuệ và bốn Quả tuệ ngay trong kiếp sống 
này. 

Tất nhiên Niết Bàn luôn luôn hiện hữu. Nhung 
chúng ta không thể thấy đuợc vì tâm chúng ta bị các phiền 
não (kilesas) che đậy và làm cho mù mắt. Cũng giống nhu 
mặt trăng trong ngày rằm. Mặc dù chắc chắn nó có mặt 
trên bầu trời, chúng ta không thể thấy đuợc trăng khi nó 
bị mây dày che phủ. Tuy nhiên khi các đám mây bị gió 
xua tan, lập tức mặt trăng trở nên hiển hiện. 

Tuơng tự, khi tất cả mọi phiền não (tham, sân, si) 
bị bốn Đạo tuệ hủy diệt hoàn toàn, Niết Bàn trở nên hiển 
hiện rõ ràng với Tâm Đạo và Tâm Quả. 

2. Sự Thực (Đế): Sự Thực Chế Định (Tục Đế) 

và Sự Thực Cùng Tột (Chân Đế) 

Họp với hai loại thực tại có hai loại sự thực: sự 
thực chế định và sự thực cùng tột. 

(1) Sự Thực Chế Định (samutỉ - sacca) 

Sự thực này xem những thực tại chế định là có thực 
và nói (về những thực tại ấy) duới dạng những thực tại 
chế định. Nhu vậy bất kỳ lời nói hay sự diễn đạt nào dùng 
những từ hay những tên gọi ngụ ý muốn nói chúng đã 
đuợc chấp nhận theo quy uớc mà không có bất kỳ ý định 
nói dối nào đều đuợc gọi là sự thực chế định. 


40 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Trong đời sống hàng ngày chúng ta dùng những từ 
ngữ theo quy ước để diễn đạt những gì chúng ta muốn 
nói. Chúng ta chấp nhận sự thực chế định này và xem ‘đàn 
ông, đàn bà, cha, mẹ, con trai, con gái, thầy giáo, học trò, 
người thiện, người ác’ như thực sự hiện hữu. 

Vì thế nếu một người giết một người khác hay ăn 
cắp tài sản của người khác, đó là một tội ác. Neu một 
người cha hay một người mẹ không nuôi dạy con cái một 
cách thích hợp thì đó là sự không chu toàn bổn phận của 
cha mẹ. Neu một người con trai hay con gái không chăm 
sóc cho cha mẹ già yếu của mình, đó là sự không chu toàn 
bổn phận của con cái. 

Như vậy chúng ta phải chấp nhận những sự thực 
chế định trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Chúng 
ta phải kính trọng cha mẹ, thầy tổ, và các người lớn tuổi 
hon chúng ta. Chúng ta phải tu tập tâm từ, bi, hỷ và xả đối 
với muôn loài chúng sanh. Chúng ta không thể không chú 
ý đến chúng mà phải biết tôn trọng chúng vì mỗi sinh vật 
dù hữu tình hay vô tình đều đáng được tôn trọng đúng 
mực. 

Trong khoa học cũng vậy, dù chỉ có các electrons, 
protons, neutrons và năng lượng hiện hữu trong nghĩa tối 
hậu, chúng ta không thể phủ nhận và không chú ý đến sự 
hiện hữu của các nguyên tử (atoms) và phân tử 
(molecules) hình thành do sự kết họp của các hạt hạ 
nguyên tử (sub-atoms) cũng như sự hiện hữu của các cơ 
quan tế bào, các hữu tình chúng sanh và các vật vô tri giác 
do sự kết họp của các nguyên tử và phân tử tạo thành. 


41 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Tuy nhiên trong việc giải thích bản chất của mọi 
sự vật và mọi hiện tượng, chúng ta phải xét đến đặc tính 
của các hạt hạ nguyên tử (sub-atom particles). Nói cách 
khác, kiến thức về những thực tại tối hậu giúp chúng ta 
hiểu được bản chất của mọi vật và mọi hiện tượng. Điều 
này tưong tự như sự cần thiết phải hiểu về các bộ phận 
của chiếc xe để biết rõ bản chất của chiếc xe vậy. 

(2) Sự Thực Cùng Tột (Chân Đế, Paramattha 
Sacca) 

Sự thực cùng tột xem các thực tại chế định là 
không hiện hữu trong nghĩa tối hậu và chỉ xem những 
thực tại tối hậu là thực sự hiện hữu. Nói khác hơn, xác 
định mọi sự vật và hiện tượng dưới dạng những thực tại 
tối hậu chính là chân đế hay sự thực tối hậu vậy. 

Nói rằng “một người đàn ông hay một người đàn 
bà, hay Tôi và anh hiện hữu ” là đúng theo tục đế nhưng 
sai theo chân đế. 

Nói rằng “một người đàn ông trong thực tế chỉ là 
sự kết hợp của danh và sắc toi hậu hay chỉ là sự kết hợp 
của năm uẩn’’’ là luôn luôn đúng vì sự diễn đạt này liên 
quan đến sự thực tối hậu. 

Bất kỳ nguyên lý hay quy luật tự nhiên nào không 
bị thay đổi bởi thời gian hay bởi một duyên cớ nào và 
luôn luôn giữ đúng như vậy là sự thực tối hậu. 

Bất kỳ lời nói hay sự diễn đạt nào phù họp với bản 
chất của Pháp (Dhamma, sự thực tự nhiên) đều được xem 
như sự thực cùng tột. 


42 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Những lời dạy của Đức Phật đề cập đến các hiện 
tượng tự nhiên như ‘Quy Luật của Tâm’ (citta niyãma), 
‘Quy Luật của Nghiệp’ (kamma niyãma), Duyên Sanh 
(Paticcasamuppãda), Tứ Thánh Đe (Ariya Sacca), ... 
cũng là những sự thực tối hậu. 

3. Hai Thế Giói: Thế Giói Ảo và Thế Giói 

Thực 

Người bình thường nhiều phiền não được gọi là 
‘Phàm Phu’ (puthujjanas). Là phàm phu tâm chúng ta bị 
vô minh (avỉjjã) làm mù nên không thể thấy được bản 
chất thực của các đối tượng giác quan. Vì thế chúng ta 
thấy các chúng sanh và những vật vô tri nhu thực sự hiện 
hữu và chúng ta xem chúng là thường, lạc, là những con 
người hay vật, đẹp và đáng mong muốn. Đây là ‘Thế Giới 
Ao ’ mà chúng ta đang sống. 

Trong thực tế tất cả hữu tình chúng sanh đều do 
tâm, tâm sở và sắc pháp tạo thành. Các vật vô tình chỉ bao 
gồm các sắc pháp. Tất cả những thực tại tối hậu này 
không có hình thể, hình dáng và chúng không ngừng sanh 
và diệt với tốc độ cực nhanh. Vì thế chúng thực sự là vô 
thường (anicca). 

Cái gì vô thường là ‘bất toại nguyện’ và do bị hành 
hạ không ngừng bởi sự tan hoại của danh và sắc nên là 
khổ ‘duldcha’. 

Hon nữa, vì ‘danh-sắc’ không có hình thể và hình 
dạng, nhất là chúng sanh và diệt không ngừng với tốc độ 
cực nhanh, nên không có ‘người’, không có ‘tự ngã’, 
không có ‘linh hồn’, không có sinh mệnh (iĩva), không có 


43 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


cái ‘Ta’ (atta), không thực thể thường hằng nào thực sự 
hiện hữu. Hiện tượng này được gọi là Vô Ngã (anatta). 

Lại nữa, tất cả muôn loài chúng sanh và những vật 
vô tri đều không đẹp (tịnh) và đáng mong muốn như 
chúng ta tưởng. Neu chúng ta phân chia một người phụ 
nữ đẹp hay người nam đẹp ra thành từng phần, như tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, máu, xương, tim, phổi, gan, 
ruột, mồ hôi, mủ, đờm, phân, nước tiểu,... và xem xét một 
cách cẩn thận, chúng ta sẽ thấy rằng không bộ phận nào 
là đẹp và tất cả các bộ phận này đều đáng nhòm gớm và 
đáng kinh tởm cả. 

Ngay cả tóc, cái chúng ta xem là đẹp, nếu rơi vào 
tô canh chúng ta đang ăn, lập tức chúng ta sẽ cảm thấy 
nhòm gớm. Khi một người phụ nữ mỉm cười, hàm răng 
hé lộ sáng bóng gống như những hạt ngọc xinh đẹp. 
Nhưng nếu cô ta có một cái răng hư cần phải nhổ, liệu khi 
cô ta tặng nó cho bạn bạn có dám nhận nó để bọc vàng và 
đeo lên cổ mình không? Chắc chắn là không, bạn sẽ 
không dám nhận nó vì bạn cảm thấy ghê tởm. 

Còn về thân này sau khi đã bóc hết lóp da thì sao? 
Nó sẽ đáng tởm chẳng khác gì xác con cừu đã bị lột da 
trong tiệm bán thịt vậy! 

Như vậy, muôn loài chúng sanh và muôn vật vô tri 
đều có cùng những đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã, và 
bất tịnh hay đáng nhòm gớm (asubha). 

Đây là bản chất thực của thế giới xung quanh 
chúng ta. Và đây cũng là thế giới thực mà chúng ta đang 
sống. Chúng ta có thể thấy thế giới giống nhu thế này nếu 
tâm chúng ta thanh tịnh và thoát khỏi mọi phiền não. Sự 


44 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


thanh tịnh của tâm có thể được đạt đến bằng cách tu tập 
định đến mức an chỉ hay bậc thiền. Tâm thanh tịnh sẽ tỏa 
ra anh sáng rực rỡ và xuyên thấu. Với sự trợ giúp của ánh 
sáng này chúng ta có thể thấy thế giới thực! 

Đó là lí do tại sao Đức Phật thường khuyên các 
hàng đệ tử của ngài hãy tu tập chánh định để thấy các 
pháp đúng nhu thực. Chánh định, nhu Đức Phật nói trong 
kinh Đại Niệm Xứ, là định kết họp với bốn thiền sắc giới 
(rũpãvacara jhãnas). Các bậc thiền này được phát triển 
nhờ thực hành niệm hơi thở (ãnãpãnassatỉ) một cách 
đúng đắn. 

Neu chúng ta thấy được thế giới thực chúng ta sẽ 
không khát khao các đối tượng giác quan và sẽ không bị 
dính mắc vào chúng vì chúng là bất khả lạc và đáng nhảm 
chán. Vì bất khả lạc và đáng nhàm chán, các đối tượng 
giác quan tạo ra những cảm thọ khổ hoặc bất khổ bất lạc 
và khi chúng xúc chạm với các giác quan sẽ không có dục 
lạc nào đáng để khao khát. 

Neu chúng ta không dính mắc vào bất cứ thứ gì, 
chúng ta sẽ thoát khỏi sầu, lo, sợ hãi và dục vọng. Như 
vậy chúng ta có thể sống an vui, hạnh phúc. 

Do ái sanh sầu ưu, 

Do ái sanh sợ hãi 

Ai thoát khỏi tham ải 

Không sầu, đâu sợ hãi. 

(Dhammapãda 216) 

Nhưng, vì chúng ta bị vô minh che đậy, cái nhìn 
về thế giới của chúng ta bị đảo lộn. Chúng ta thấy các trần 
cảnh quanh ta là thường, lạc, ngã, và tịnh. 


45 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Vì thế chúng ta khát khao chúng và dính mắc vào 
chúng. Do tham ái và dính mắc sầu, lo, sợ hãi, và tuyệt 
vọng phát sanh. Đây là những sự thể hiện của sân (dosa). 

Khi chúng ta sống trong thế giới ảo và huởng thụ 
các dục lạc chúng ta nghĩ chúng ta đang hạnh phúc là vì 
vô minh đã làm mù mắt chúng ta vậy. Trong lúc huởng 
thụ dục lạc chúng ta bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa thế 
gian tồi tệ nhất, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. 

“Nathi rãga samo aggư’ 

“Lửa nào bằng lửa tham ” 

4. Như Lý Tác Ý 

Những Tư Duy Thiện và Hành Động Thiện 

Như lý tác ý làm phát sanh những tư duy thiện và 
hành động thiện trong khi phi lý tác ý làm phát sanh 
những tư duy bất thiện và hành động bất thiện. 

Đe có như lý tác ý chúng ta phải biết về hai loại sự 
thực: sự thực chế định và sự thực tối hậu. Sự thực chế 
định là sự thực rõ ràng không thể chối cãi được nhưng nó 
lại không thật trong nghĩa tối hậu. 

Sự thực chế định bày ra cái thế giới ảo nơi đây các 
chúng sanh hưởng thụ các dục lạc mà không biết rằng 
mình đang bị thiêu đốt bởi các ngọn lửa thế gian. Nó cũng 
giống như con thiêu thân lao mình vào lửa vậy. 

Sự thực tối hậu là sự thực đích thực vốn mô tả 
những thực tại tối hậu — danh-sắc —^những thảnh phần 
cấu tạo duy nhất của toàn thể vũ trụ. Vì những thực tại tối 
hậu không có hình thể và hình dạng nên chúng ta không 


46 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


thể thấy chúng với mắt thường của chúng ta được. Chúng 
ta chỉ có thể thấy chúng với con mắt tâm định, đó là tâm 
kết hợp với chánh định. 

Sự thực tối hậu chỉ ra cái thế giới thực trong đó 
không có ‘Tôi’, không có ‘anh’, không có ‘tự ngã’. Chỉ 
có các thực tại tối hậu (danh-sắc) đang sanh và diệt một 
cách nhanh chóng và liên tục không ngừng hợp theo quy 
luật của nhân và quả. Không có con người để được xem 
như ‘tôi’ và trở nên ích kỷ, hãnh diện và ngã mạn với nó. 
Không có những người yêu mến cũng không có những 
người thù nghịch để giận dữ với nó. 

Neu người nào đó mắng chửi chúng ta, chúng ta 
có thể tha thứ lời mắng chửi ấy bằng cách suy xét rằng 
không có cái ‘Tôi’ nào để bị mắng chửi và cũng không có 
cái ‘Người’ nào để mắng chửi chúng ta cả. Neu gặp món 
ăn không ngon, chúng ta có thể suy xét, “Ta không nên 
đòi hỏi gà quay hay thịt nướng, những thứ không thực sự 
hiện hữu. Món ăn này cũng chứa đựng carbohydrats, 
proteins và những vitamin thiết yếu; vậy là được rồi”. 

Neu chúng ta có như lý tác ý, những tâm thiện sẽ 
phát sanh lúc đó hành động và lời nói của chúng ta sẽ vô 
lỗi. Như vậy chúng ta có thể sống an vui, không bị xì-trét 
và căng thẳng. 

Đe có như lý tác ý chúng ta phải hiểu rõ và thường 
xuyên suy xét đến bản chất thực của các đối tượng giác 
quan, đó là thấy chúng chỉ như vô thường, khổ và vô ngã. 

Trưởng Lão Khan Tee Sayadaw, Abhidhaja 
Mahãratthaguru, thường khuyên mọi người như sau: 


47 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


“Chỉ thấy và biết những thực tại chế định 
hay khái niệm khiến cho người ta sanh tà kiến và 
tà trí. 

Thấy và biết những thực tại cùng tột sẽ cho 
người ta chánh kiến và chánh trí. 

Những khái niệm không thực sự hiện hữu, 
chỉ cỏ những thực tại toi hậu mới thực sự hiện hữu. 

Hãy nói dưới dạng khái niệm nhưng phải 
biết dưới dạng thực tại cùng tột. ” 

Trong thiền minh sát chúng ta phải quan sát danh 
và sắc tối hậu đang sanh và diệt với tốc độ cực nhanh và 
suy xét trên ba đặc tính của hiện hữu — vô thuờng, khổ, 
vô ngã, và thỉnh thoảng cũng thêm vào đặc tính bất tịnh 
để phát triển muời minh sát trí và cuối cùng là bốn thánh 
đạo tuệ để đuợc giải thoát khỏi mọi khổ đau. 

5. Hoàng Hậu Khemã Devĩ Say Sưa Vói sắc 
Đẹp 

Khemã Devĩ, chánh cung hoàng hậu của đức Vua 
Bimbisãra, rất xinh đẹp và trẻ trung. Bà rất hãnh diện với 
nhan sắc của mình. Do Đức Phật thường chỉ trích sắc đẹp 
bằng những lời nhận xét rằng thân người lúc sống cũng 
bất tịnh như thân lúc chết, nên bà không muốn đi gặp Đức 
Phật. 

Vua Bimbisãra chỉ nghe một bài pháp của Đức 
Phật trở thảnh bậc thánh Nhập Lưu và ông muốn chánh 
cung hoàng hậu thân yêu của mình cũng được giác ngộ 
như vậy. Vì thế Vua yêu cầu những nhạc công trong triều 
soạn một bài hát ca ngợi vẻ đẹp vô song của khu Rừng 

48 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Trúc (Veịuvana) nơi Đức Phật đang cư ngụ. Bài hát sau 
đó được mọi người hát thường xuyên đến nỗi Hoàng Hậu 
trở nên rất quan tâm tới khu rừng trúc này. 

Cuối cùng bà xin phép đức vua cho bà được đến 
thăm khu vườn. Đức vua hoan hỷ cho phép bà và ngầm 
ra lệnh cho người đánh xe ngựa chỉ đưa hoàng hậu về sau 
khi bà đã gặp Đức Phật. Hoàng hậu đi thưởng ngoạn 
những cảnh đẹp của khu vườn xong vội bảo người đánh 
xe đưa bà về lại hoàng cung. Lúc đó người đánh xe mới 
tiết lộ lời phán truyền của đức Vua cho bà biết. 

Vì thế hoàng hậu miễn cưỡng đi đến Hương Thất 
(Gandha Kutỉ: Pragrance Chamber, của Đức Phật. 
Nhưng bà vẫn tin chắc rằng Đức Phật còn đang đi khất 
thực chưa về. Tuy nhiên bà đã lầm. Đức Phật đang chờ bà 
và thậm chí, bằng năng lực thần thông, ngài còn tạo ra 
một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi kế bên hầu quạt cho ngài. 

Vì người thiếu nữ này xinh đẹp hơn Hoàng Hậu rất 
nhiều nên ngay lập tức nàng đã hấp dẫn được sự chú ý 
của bà. Hoàng hậu đi đến bên Đức Phật, nhưng mắt vẫn 
nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ. Lúc đó Đức Phật từ 
từ làm cho người thiếu nữ càng lúc càng trở nên già nua 
cho tới khi cô run rảy giống nhu một bà già, yếu ớt. Cuối 
cùng cô ngã lăn ra chết. 

Cảnh tượng đã làm cho Hoàng Hâu cực kỳ chấn 
động. Đức Phật nhân đó nhắc cho bà biết rằng tuổi trẻ và 
sắc đẹp đều vô thường và chúng sẽ bị hủy diệt bởi sự già 
nua và cái chết. Sau đó Đức Phật thuyết một bài pháp 
thích họp và Hoàng Hậu được giác ngộ nhu một bậc thánh 
Nhập Lưu. 


49 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Được sự cho phép của đức Vua bà xuất gia làm 
Tỳ-kheo ni và không lâu sau đó bà trở thảnh một bậc 
thánh A-la-hán. Bà được Đức Phật vinh danh là tối thắng 
về trí tuệ trong hàng Tỳ-kheo ni và là bậc thượng thủ 
thanh văn cánh tay mặt của ngài. 

Thực sự bà đã hoàn thảnh các Ba-la-mật để trở 
thành một vị thượng thanh văn đệ tử Phật trong một trăm 
ngàn đại kiếp trước. Cho dù là vậy, trong kiếp cuối bà vẫn 
kiêu hãnh với sắc đẹp của bà và không muốn đi gặp Đức 
Phật. Đây là điều rất đáng ngạc nhiên và chúng ta thấy 
việc kiêu hãnh với sắc đẹp thật đáng sợ như vậy. Chỉ khi 
bà có cơ hội gặp Đức Phật bà mới có thể loại trừ được 
tính kiêu hãnh này và đạt đến trạng thái hiện hữu cao quý 
nhất, đó là trở thảnh một bậc thánh A-la-hán. 

Mọi sự hội ngộ và yêu thương rồi sẽ chẩm dứt 
trong sự chia ly. 

Mọi kiêu hãnh của tuoi trẻ và sức mạnh rồi sẽ 
chấm dứt trong tuối già. 

Mọi sự sổng và hưởng thụ rồi sẽ chẩm dứt trong 
cái chết. 

Htut Khaung Sayadaw 


50 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


ChuOTigV 

TÂM LÀ TỐI THƯỢNG 


1. Đấng Sáng Tạo Đích Thực: Các Pháp Do 

Tâm Tạo 

“Cittena nĩyati loko.” 

(“Tâm dẫn dắt thế gian”) 

Con người thường nghĩ rằng họ cai trị thế gian này. 
Họ xây dựng các thành phố, đô thị, họ làm đường xá, cầu 
cống, họ sản xuất xe hơi, tàu lửa, tàu thủy, và máy bay, 
những tòa nhà chọc trời và những tòa tháp đôi, lập ra các 
ngành khoa học, kỹ thuật, chế tạo máy tính và các phi 
thuyền không gian, các bộ môn nghệ thuật và văn hóa, và 
rằng họ kiểm soát mọi thứ. 

Tuy nhiên, theo Abhidhamma, không có đàn ông 
và đàn bà, chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp hiện hữu. Sự 
kết họp của tâm và tâm sở gọi là Tâm (citta). 

Tâm kích động tay và miệng của chúng ta để thực 
hiện những hành động của thân và lời nói. Vì thế chính 
tâm mới thực sự tạo ra mọi thứ. Ngay cả hạnh phúc và 
khổ đau cũng do tâm tạo. 

Các nhà tâm lý học đồng ý với Đức Phật khi cho 
rằng tâm là tác nhân mạnh mẽ nhất trong thế gian. Sức 
mạnh sáng tạo của tâm là vô hạn — chỉ có bầu trời là giới 
hạn! Thành công hay thất bại trong cuộc đời này tùy thuộc 
vào tâm. 


51 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Neu một người thực sự có ý chí muốn làm giàu, họ 
sẽ tìm ra những cách thức, những phương tiện và cộng 
với sự chịu khó để trở nên giàu sang. Chúng ta thường 
nghe câu nói: “Có chí thì nên” (nguyên văn: “where there 
is a will, there is a way Neu một người không có ý chí 
mà muốn thành công trong đời, họ sẽ không có cách nào 
để trở nên thành công được. 

Abraham Lincoln (1809 — 1865) sanh ra trong 
một túp lều gỗ đơn sơ ở trong rừng. Cha ông là một thợ 
cưa. Khi còn bé ông đã phải nghỉ học để phụ giúp công 
việc cho cha ở trong rừng. Nhưng ông có cao vọng muốn 
trở thảnh một nhà lãnh đạo. Vì thế ông phải tích lũy kiến 
thức. Ông đi mượn sách ở những ngôi nhà gần rừng và 
nghiên cứu vào ban đêm. ông đậu kỳ thi luật và trở thảnh 
một luật sư năm 1837. 

Ông là một nhà diễn thuyết giỏi với lượng kiến 
thức rất lớn. Ông trở thảnh nghị sĩ Mỹ từ năm 1847 — 
1849. Với tư cách là một ứng viên đảng Cộng Hòa tranh 
cử Thượng Viện Mỹ năm 1858, ông nổi danh trong các 
cuộc tranh luận với Stephen A. Douglas. ông trở thảnh 
Tổng Thống thứ 16 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 
1860. Như vậy chúng ta thấy nhờ nuôi dưỡng hoài bảo 
ông đã đạt được mục đích. Thậm chí nếu một người chịu 
khó nỗ lực họ có thể trở thảnh một vị Phật Chánh Đẳng 
Giác. Như vậy tại sao người ta lại không thể trở thảnh một 
Tổng Thống Mỹ? Các pháp là do tâm tạo. 


52 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


ĩ 

2 rT' ^ • A > ^ Tầ Ò A. 'T'l_ • ^ L — 'T' _ _ 

. Tâm Thiện và Tam Bat Thiện: Sự Sáng Tạo 
và Hủy Diệt 

Abhidhamma mô tả bốn loại tâm: tâm thiện, tâm 
bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. 

Các tâm quả sanh khởi nhu kết quả của những 
nghiệp hay những hành động có chủ ý trong quá khứ của 
chúng ta. Tâm quả đóng vai trò nhu tâm tái sanh, tâm hữu 
phần, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức,... Tâm quả duy trì sự 
sống của chúng ta và giúp chúng ta biết đuợc các đối 
tuợng giác quan khác nhau. 

Các tâm duy tác sanh lên để thực hiện những 
nhiệm vụ tuong ứng của chúng trong việc nhận thức các 
đối tuợng giác quan và sau đó chúng diệt. Nói chung các 
tâm quả và tâm duy tác sanh khi chúng phải sanh và vào 
lúc diệt chúng không để lại những sản nghiệp (nghiệp 
lực). Chúng ta không kiểm soát đuợc những loại tâm này. 

Tâm thiện và tâm bất thiện tùy thuộc vào sự tác ý 
và ý định của chúng ta và chúng để lại những sản nghiệp 
mỗi khi sanh lên. Nhu lý tác ý làm phát sanh những tâm 
thiện trong khi phi nhu lý tác ý tạo ra những tâm bất thiện. 
Ý định tốt cũng tạo ra các tâm thiện và ý định xấu làm 
nảy sinh những tâm bất thiện. 

Các tâm thiện thì vô hại, vô lỗi vì chúng không gây 
hại cho bất kỳ ai và chúng là sự sáng tạo; tâm thiện tạo ra 
quả thiện. Tâm bất thiện là những tâm có hại, có lỗi và 
hủy diệt; chúng gây hại cho nguời khác chúng tạo ra 
những quả xấu. 

Tâm thiện có gốc ở vô tham (aỉobha), vô sân 
(adosa) và vô si hay trí tuệ (amoha). Nhu vậy muốn có 

53 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


những tâm thiện chúng ta phải phát triển vô tham bằng 
cách thực hành bố thí, phát triển vô sân hay lòng từ bằng 
cách giữ giới và phát triển trí tuệ bằng cách thực hành 
thiền định và thiền minh sát. 

Các tâm bất thiện có gốc ở tham (lobha), sân 
(dosa) và si (moha). Chúng ta tạo nghiệp bất thiện với 
những tâm bất thiện khi chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói dối, uống ruợu và các chất say. 

Trong thời gian của một hành động thiện nhu khi 
đặt bát đến một vị su, hàng tỷ tâm thiện sẽ sanh lên và 
diệt, để lại hàng tỷ thiện nghiệp trong dòng tâm tuơng tục. 
Mỗi trong những thiện nghiệp này đều có tiềm năng sanh 
ra một kiếp sống mới trong một cõi an vui, hoặc cõi trời 
hoặc cõi nguời. 

Vì thế, nghệ thuật song là đế dẫn đến một đời sống 
đạo đức trong sạch, vô lỗi, tránh được những hành động 
bất thiện và thực hiện được càng nhiều thiện nghiệp càng 
tốt. 

Lại nữa, tâm thiện còn có bốn loại — đó là, tâm 
thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, 
và tâm thiện siêu thế. 

Khi chúng ta làm những việc thiện nhu bố thí, giữ 
giới và hành thiền nhung không đạt đến một thiền chứng 
nào, hàng tỷ tâm đại thiện dục giới (mahã kusala cittas) 
sẽ sanh và để lại hàng tỷ thiện nghiệp dục giới trong dòng 
tâm tuong tục của chúng ta. Những nghiệp này sẽ làm 
duyên cho tái sanh trong các cõi vui dục giới, đó là cõi 
nhân loại và sáu cõi chu thiên. 


54 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Neu chúng ta hành thiền định, như niệm hơi thở 
chẳng hạn, và đạt đến một bậc thiền nào đó, hàng tỷ tâm 
thiện thuộc thiền sắc giới (rũpãvacara kusala cittas) sẽ 
sanh và diệt, để lại hàng tỷ thiện nghiệp sắc giới trong 
dòng tâm tương tục của chúng ta. Những nghiệp này sẽ 
làm duyên cho tái sanh trong các cõi phạm thiên sắc giới. 

‘ Jhãna’ hay thiền là một trạng thái tâm an trụ trong 
đó tâm lặng lẽ tập trung trên một đối tượng duy nhất trong 
hàng giờ đồng hồ. Đối tượng của thiền là tợ tướng 
(patibhãganimitta) xuất hiện trong lúc hành thiền. Sơ 
thiền được kèm theo bởi năm thiền chi: 

Vitakka (tầm) — sự gắn tâm vào đối tượng, 

Vicãra (tứ) — sự gắn tâm lâu dài trên đối tượng, 

Pĩti (hỷ) — cảm giác hân hoan của tâm, 

Sukha (lạc) — thân cảm thọ lạc, 

Ekaggatã — sự hợp nhất của tâm và các tâm sở để 
giữ cho chúng tập trung trên đối tượng. 

Vì hỷ và lạc rất mạnh trong trạng thái thiền, nên 
lạc của thiền cao cấp hơn dục lạc rất nhiều. Trong nhị 
thiền, hai thiền chi đầu (tầm, tứ) bị diệt trừ; vì thế chỉ hỷ, 
lạc, và nhất tâm có mặt. 

Trong tam thiền hỷ bị loại trừ và do đó chỉ lạc và 
nhất tâm còn lại. Trong tứ thiền, lạc chuyển thảnh xả, và 
chỉ xả và nhất tâm có mặt như các thiền chi trong bậc 
thiền này. 

Các thiền chi hợp nhất tâm và các tâm sở lại và giữ 
cho chúng tập trung trên tợ tướng một cách lặng lẽ. 


55 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Hơn nữa nếu chúng ta hành thiền trên các kasinas^, 
như kasina đất chẳng hạn, và phát triển được bốn thiền vô 
sắc (arũpavacara jhãnas), hàng tỷ tâm thiện vô sắc sẽ 
sanh và diệt bất cứ khi nào chúng ta đạt đến một bậc thiền 
vô sắc nào đó, và để lại hàng tỷ thiện nghiệp vô sắc trong 
dòng tâm tương tục của chúng ta. 

Những nghiệp này sẽ làm duyên cho tái sanh trong 
các cõi phạm thiên vô sắc. Phạm thiên vô sắc không có 
thân; họ chỉ có tâm. 

Lại nữa, sau khi đã phát triển định của các bậc 
thiền nếu chúng ta hành thiền minh sát một cách tích cực 
và đạt đến Đạo Tuệ và Quả Tuệ, chúng ta sẽ trở thành các 
bậc thánh (Arỉyas) và có thể thọ hưởng lạc vĩnh hằng của 
Niết Bàn bao lâu chúng ta muốn. Có bốn giai đoạn Đạo 
Tuệ. Tâm phối họp với bốn đạo tuệ này được gọi là Tâm 
Thiện Siêu Thế. Đây được xem là những tâm thiện cao 
quý nhất. Các tâm quả của chúng được gọi là Tâm Quả 
Siêu Thế. 

3. Tu Tập Tâm 

Bậc Trí Nên Điều Phục Tâm 


^ Tâm dẫn đầu các pháp; 
Tâm làm chủ, tâm tạo 
Neu với tâm ô nhiễm, 
Nói lên hay hành động, 


^ Kasina: 10 đề mục thiền định vòng tròn gồm đất, nước, lửa, gió, xanh, 
vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Khi một hành giả đắc tứ thiền ừên 
một trong những đề mục này trừ hư không và ánh sáng, hành giả mới có 
thế chuyến sang hành thiền vô sắc được. 

56 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Khổ não bước theo sau 
Như xe chân vật kéo. 

(Dhammapada 1) 

^ Tâm dẫn đầu các pháp; 

Tâm làm chủ, tâm tạo 
Neu với tâm thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc sẽ theo sau 
Như bóng không rời hình. 

(Dhammapada 2) 

^ Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm; 
Tâm điều, an lạc đến. 

(Dhammapada 35) 

^ Tâm khó thấy, tế nhị, 

Theo các dục quay cuồng. 
Người trí phòng hộ tâm, 
Tâm hộ, an lạc đến. 

(Dhammapada 36) 

^ Điều mẹ cha bà con, 

Không có thể làm được, 
Tâm hướng chánh làm được 
Làm được tốt đẹp hơn. 

(Dhammapada 43) 

^ Nếu tâm khéo tu tập 
Sẽ đem lại an lạc, 

Hạnh phúc cõi nhân, thiên 
Lạc Niết Bàn trường cửu. 


57 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


4. Người Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất: Người 

Chiến Thắng Được Tâm Mình 

ở Sãvatthi có một cặp vợ chồng người bà-la-môn 
rất nghèo gọi là ‘Ekasãtaka Couple’'^ (Nhất Y Giả, cặp vợ 
chổng chỉ có một cái khố), bởi vì hai vợ chồng chỉ có độc 
nhất một cái ‘sari’, đó là một tấm vải choàng dài dùng để 
quấn quanh người mỗi khi đi ra ngoài. Nghe tin rằng Đức 
Phật sắp về chùa Kỳ Viên thuyết pháp, nhưng do chỉ có 
một chiếc khố nên hai vợ chồng thỏa thuận với nhau rằng 
người vợ sẽ đi nghe pháp vào ban ngày và ban đêm người 
chồng sẽ đi. 

Khi ông bà-la-môn đang nghe pháp, năm loại hỉ 
phát sanh trong ông và ông muốn cúng dường một cái gì 
đó cho Đức Phật. Vật duy nhất mà ông có để có thể cúng 
dường là chiếc khố. Liệu ông có cúng dường không? Một 
tâm bất thiện phối hợp với hỏn xẻn (macchariya) đã ngăn 
ông lại. Canh đầu đêm rồi cũng trôi qua. 

Canh giữa, những tâm thiện với đức tin mãnh liệt 
khởi lên trong ông trở lại và nó thôi thúc ông cúng dường 
chiếc khố ấy đến Đức Phật. Một lần nữa những tâm hỏn 
sẻn lại ngăn ông. 

Mãi đến canh cuối ông suy nghĩ: “Neu ta không 
vượt qua được những tâm bỏn sẻn này ta sẽ chang bao 
giờ thoát khỏi bon cõi khố. Chỉ khi nào ta đặt đức tin lên 
trước, ta mới có thế đạt được những kiếp song an vui. Ta 
nhất định sẽ cúng dường chiếc kho này cho Đức Phật! ” 


sataka having a single vestment, a “one-rober” S.I,78 (°ka); Ud.65. 
(Page 159)o 


58 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Ông nhanh chóng xếp tấm khố lại một cách gọn 
gàng và đặt nó dưới chân Đức Phật, tác bạch “Bạch Đức 
Thế Tôn, con xin cúng dường đến ngài. 

Rồi ông vui sướng hét lên: “Ta đã chiến thẳng, Ta 
đã chiến thẳng, Ta đã chiến thẳng rồi. ” 

Vua Kosala của nước Xá Vệ (Sãvatthi) lúc ấy cũng 
đang ngồi nghe pháp. Khi nghe tiếng hét, vua liền hỏi 
chuyện gì xảy ra vì vua lo ngại cho sự an nguy của mình. 
Khi đức Vua biết được sự chiến thắng các tâm bất thiện 
của ông bà-la-môn, vua thưởng cho ông hai chiếc khố 
mới. Ông bà-la-môn lập tức dâng luôn cả hai đến Đức 
Phật. 

Vua lại cho ông bốn chiếc khố khác, ông cũng 
dâng luôn đến Đức Phật. Cứ mồi lần như vậy, Đức Vua 
tăng gấp đôi lên, tám chiếc, mười sáu chiếc và ba mươi 
hai chiếc. 

Cuối cùng ông chỉ giữ lại hai chiếc khố cho mình 
và cho vợ, còn lại ông dâng hết cho Đức Phật. Sau đó đức 
Vua cho ông hai tấm thảm len đáng giá một trăm ngàn 
rupees mỗi tấm. ông giữ một tấm để treo lên nhu một tấm 
trần nhà noi ông định thỉnh một vị sư đến dự trai tăng tại 
nhà ông, còn tấm kia ông cúng dường đến Đức Phật. 

Đức Vua rất lấy làm hoan hỷ với lòng quảng đại 
của ông bà-la-môn. Cuối cùng vua cho ông bốn con voi, 
bốn con ngựa, bốn ngôi làng, bốn ngàn đồng tiền bạc, và 
nhiều thứ khác nữa. 

Các vị Tỳ-kheo tụ tập ở Chánh Pháp Đường khen 
ngợi việc cúng dường của ông bà la môn, họ nhận xét: 
“Kỳ diệu thay là sự cúng dường của ông bà-ỉa-môn hôm 

59 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


nay, cúng xong nhận được quả báo tức thời mỗi thứ gấp 
bốn lần trong cùng một ngày! ” 

Đức Phật đi đến và giải thích: “Neu ông bà-la-môn 
có thế cúng dường chiếc kho của ông lúc canh đầu ông 
sẽ nhận mỗi thứ gấp mười sáu lần. Neu ông cúng dường 
vào canh giữa ông sẽ nhận mỗi thứ gấp tám lần. Bây giờ 
ông chỉ được mỗi thứ bon vì cho đến canh cuối ông mới 
cúng dường vậy. ” 

^ Dầu tại bãi chiến trường 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 

Tự thắng mình tốt hơn, 

Thật chiến thắng tối thượng. (DP. 103)^ 


^ Though thousand times a thousand men 
in battle one may conquer, 
yet should one conquer just oneselt 
one is the greatest conqueror. 


60 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


ChuữngVI 

NHŨNG ĐỨC lÍNH TỐT VÀ XẤU CỦA CHÚNG TA 

1. Các Tâm Sở: Những Đức Tính Bẩm Sinh 

Abhidhamma phân tích tâm thảnh ‘tâm’ (citta) và 
52 ‘tâm sở’ (cetasikas). Có 121 sự kết hợp giữa tâm và 
các tâm sở khác nhau tượng trưng cho 121 loại tâm. 

52 tâm sở, gồm: 13 trung tánh, 14 bất thiện và 25 
tịnh hảo hay thiện. Tất cả những tâm sở này đều có sức 
mạnh và chúng tiêu biểu cho những đức tính tốt và xấu 
bẩm sinh của chúng ta. Chúng có những ảnh hưởng lớn 
trên tâm và do đó cũng ảnh hưởng trên tất cả chúng ta và 
trên toàn thế gian này. 

2. Các Tâm Sở Trung Tính 

Chúng có ý nghĩa rất nhiều đối với chúng ta. 

13 tâm sở trung tính phối hợp với tất cả tâm thiện 
hoặc bất thiện. Chúng tiêu biểu cho những đức tính tốt 
của chúng ta. 

Bảy Tâm Sở Trung Tính Phối Hợp Với Tất Cả 

Tam 

(1) Phassa: xúc; tâm sở này tạo ra sự tiếp xúc giữa 
tâm và đối tượng giác quan (cảnh); 

(2) Vedanã: thọ; tâm sở này hưởng thụ vị của đối 

tượng; 

(3) Sannã: tưởng; tâm sở này nhận thức những nét 
đặc trưng của đối tượng. 


61 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(4) Cetana: tư; tâm sở này thúc đẩy các pháp đồng 
sanh thực hiện những nhiệm vụ tương ứng của chúng. 

(5) Ekaggatã: nhất tâm hay định, tâm sở này hợp 
nhất tâm cùng với các tâm sở của nó để giữ sự tập trung 
trên một đối tượng; 

(6) lĩvitindriya: mạng quyền; tâm sở này duy trì 
các tâm sở của nó kéo dài đến hết thọ mạng của một tâm. 

(7) Manasikãra: tác ý; tâm sở này làm nhiệm vụ 
chú tâm vào đối tượng và hướng dòng tâm về phía đối 
tượng. 

‘Xúc’ (phassa) tạo sự tiếp xúc giữa đối tượng và 
tâm để cho chúng ta có thể biết được đối tượng. Nó cũng 
tạo dấu ấn về đối tượng trên tâm. 

‘Thọ’ (vedanã) phát sanh do có sự tiếp xúc giữa 
đối tượng và tâm. Thọ tự thể hiện ra như cảm giác lạc, 
cảm giác khổ và cảm giác không khổ không lạc tùy thuộc 
vào đối tượng hoặc dễ chịu, hoặc khó chịu hoặc trung 
tính, tương ứng. 

Dục lạc chính là tư cách hưởng thụ cảm giác lạc 
với sự hoan hỷ (pĩti) và với tâm tham. Cảm thọ lạc và sự 
hoan hỷ có ý nghĩa đối với chúng ta nhiều đến nỗi chúng 
ta phải lao nhọc cả đời hầu kiếm tiền để hưởng thụ chúng, 
đó là hưởng thụ các dục lạc. 

‘Tưởng’ (sannã) ghi nhớ những nét chi tiết của 
từng đối tượng và lưu trữ dữ liệu vào trong dòng tâm thức 
y như cách một máy tính lưu trữ dữ liệu vào trong bộ nhó 
của nó vậy. Nhờ có sự ghi nhớ này mà chúng ta có thể 
nhớ được những gì chúng ta đã thấy và những gì chúng ta 


62 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


đã học. Bằng không chúng ta sẽ chẳng nhớ được chữ nào 
để nói. 

‘Tư’ (cetanã) là tâm sở tác động hay thúc đẩy các 
pháp đồng sanh với nó (tức tâm và các tâm sở) làm những 
nhiệm vụ tương ứng của chúng để hoàn thành một hành 
động hay nghiệp. Vì lẽ mỗi nghiệp (kamma) được hoàn 
thành bởi sự nỗ lực của ‘Tư” nên Đức Phật đã chỉ định rõ 
‘tư’ là ‘Nghiệp’^ 

Như vậy ‘Tư’ là tâm sở rất quan trọng trong vấn 
đề tạo nghiệp. Tư kết họp với các căn thiện (vô tham, vô 
sân, vô si) được gọi là ‘thiện nghiệp’ trong khi tư kết hợp 
với các căn bất thiện (tham, sân, si) được định rõ là bất 
thiện nghiệp hay nghiệp xấu. 

‘Ekaggatã’, thường được dịch là ‘định’ hay ‘nhất 
tâm’, làm nhiệm vụ hợp nhất tâm và các tâm sở trên một 
đối tượng. Khi nhất tâm được phát triển thảnh chánh định 
(sammã samãdhỉ) tâm thoát khỏi các phiền não và trở nên 
thanh tịnh, mạnh mẽ, và rất bình yên. Nó phát ra ánh sáng 
chói chan và thể nhập, với sự trợ giúp của ánh sáng này 
những vật ở chung quanh sẽ trở nên hiển hiện dù mắt vẫn 
nhắm. Nó có thể quan sát được các nội tạng bên trong như 
tim, gan, phèo phổi, v.v... một cách thể nhập. Nó còn 
thâm nhập sâu thêm vào danh và sắc chon đế để giúp 
người hành thiền tiến hành minh sát. 


^ "Volition is action (kamma), thus I say, o monks; for as soon as volition 
arises, one does the action, be it by body, speech or mind." (này các Tỳ- 
kheo, Ta nói, tư chính là nghiệp; vì ngay khi tư khởi lên, người ta mới 
làm hành động, hoặc bằng thân, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng tâm.) 

63 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


‘lĩvitindriya’, thường được dịch là ‘sinh lực’ hay 
‘mạng quen’. lĩvitindriya truyền sự sống vào các pháp 
đồng sanh để chúng duy trì được sự sống cho đến hết tuổi 
thọ của chúng nhằm thực hiện những nhiệm vụ tương 
ứng. Không có lĩvitindriya chúng ta không thể sống 
được. 

‘Manasikãra’ hay tác ý, chú tâm tới từng đối tượng 
xuất hiện ở các căn môn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm) 
để biết đối tượng ấy. Tác ý làm nhiệm vụ hướng dòng tâm 
đến đối tượng. Như lý tác ý (yoniso manasỉkãra) về các 
đối tượng giác quan làm phát sanh các tâm thiện và phi lý 
tác ý (ayonỉso manasỉkãra) làm phát sanh các tâm bất 
thiện. 

Sáu Tâm Sở Trung Tinh Phối Hợp Với Phần 
Lớn Tâm 

(1) Vitakka — sự dán áp đầu tiên của tâm (tầm) 
đến đối tượng. 

(2) Vicãra — sự dán áp liên tục của tâm (tứ) trên 
đối tượng. 

(3) Adhimokkha — sự quyết định (thẳng giải); nó 
đưa ra sự quyết định đối với đối tượng. 
Adhimokkha quyết định xem đối tượng là tốt 
hay xấu; 

(4) Vĩriya — tinh tấn hay nghị lực; 

(5) Pĩti — hỷ; 

(6) Chanda — ước muốn hay dục. 

‘Vitakka’, được dịch là ‘Tầm’, sự hướng tâm đến 
đối tượng và khởi động một tư duy về đối tượng. Thí dụ, 


64 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


nếu ‘Tầm’ hướng tâm đến một người bạn, chúng ta sẽ suy 
nghĩ về người bạn ấy. Trong thiền minh sát ‘tầm’ hướng 
tâm đến những thực tại tối hậu, đó là các hiện tượng danh 
và sắc, để chúng ta có thể thẩm xét chúng. Vì thế ‘Tầm’, 
như ‘chánh tư duy’, cũng là một yếu tố của Bát Thánh 
Đạo. 

‘Vicãra’, Tứ duy trì tâm trên đối tượng bằng cách 
để cho nó (tâm) xem xét đi xem xét lại đối tượng nhiều 
lần. Nó làm phát sanh ‘tư duy lan man’. Giống như ‘Tầm’ 
và ‘Hỷ’ tứ là một thiền chi. 

‘Adhimokkha’, thắng giải hay sự quyết định, tâm 
sở này thực hiện sự quyết định đối với đối tượng. 
Adhimokkha thường được so sánh với một cột trụ vững 
chắc do tình trạng không do dự của nó trong việc đưa ra 
quyết định. ‘Adhimokkha’ đối nghịch với hoài nghi 
(vicikicchã). 

‘Vĩriya’, được dịch là ‘tinh tấn’ hay ‘nghị lực’, nó 
làm cho chúng ta mạnh mẽ, can đảm và siêng năng để đi 
đến thành công trong mọi công việc của cuộc sống. Đặc 
tính của tinh tấn là hỗ trợ hay nâng đỡ các pháp đồng sanh 
để chúng không bị chểnh mảng. Nó đối nghịch với hôn 
trầm và thụy miên. 

‘Pĩti’, dịch là ‘hỷ’, gắn liền với sự hân hoan 
(pãmojja). Hỷ là điềm báo trước của Lạc (sukha). ‘Hân 
hoan’ làm phát sanh ‘hỷ’ và ‘hỷ’ làm phát sanh ‘lạc’. Hỷ 
được phát triển trong năm giai đoạn. 

(i) Khuddaka pĩti (tiểu hỷ) — sự rùng mình 
của hỷ khiến cho sởn gai ốc. 


65 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(ii) Khaụika pĩti (sát na hỷ) — hỷ chóp nhoáng 
giống như một tia chóp. 

(hi) Okkantikã pĩti (hải triều hỷ)— sự tuôn tràn 
của hỷ giống như những con sóng lớn táp 
vào bờ, nó tạo ra cảm giác nhu đang bơi 
thuyền trên sóng thủy triều vậy. 

(iv) Ubbegã pĩti (phấn khích hỷ) — khinh hỷ vì 
nó có thể nâng người lơ lửng trong hư 
không. 

(v) Phãranã pĩti (biến mãn hỷ) — hỷ thấm đẫm 
toàn thân giống như bong bóng bơm căng 
vậy. 

“Chanda’ Dục hay ước muốn làm một điều gì. Như 
ngạn ngữ nói: ‘Where there is a will there is a way’, nơi 
đâu có ước muốn ở đó có cách thực hiện ước muốn ấy 
hay ‘có chí thì nên \ cũng vậy một ước muốn (dục) mạnh 
mẽ sẽ đem lại sự thành công trong mọi công việc mà 
chúng ta tự nguyện làm. Chanda cũng là chìa khóa dẫn 
đến thảnh công. 

Do những tâm sở trung tính kể trên có thể dự phần 
vào các hành động thiện cũng như bất thiện, nên nếu 
chúng ta có thể dùng chúng cho những mục đích tốt, 
chúng sẽ là những phẩm chất đáng tin cậy của chúng ta. 

3. Tâm Sở Bất Thiện 

Những Kẻ Nội Thù Tệ Hại Nhất Của Chúng Ta 

Chúng ta nên biết rõ về 14 tâm sở bất thiện này vì 
chúng tiêu biểu cho những kẻ nội thù tệ hại nhất của 
chúng ta. Chính những tâm sở bất thiện này làm cho 


66 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


chúng ta đê tiện, thấp hèn và độc ác. Và do chúng mà 
người ta trở nên độc ác và làm những điều bất thiện. 

Chúng cũng được gọi là những ngọn lửa trần 
không ngừng làm tổn thương và thiêu đốt chúng ta. 
Chúng được xem như những nguyên nhân chính sinh ra 
mọi điều ác, bất công và khổ đau trên thế gian này. Chúng 
sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục sau khi chết. 

14 tâm sở bất thiện được chia làm bốn nhóm nhu 
sau: 

(a) Nhóm Si (moha) gồm bốn tâm sở phối hợp với 
tất cả tâm bất thiện. Chúng dự phần vào mọi ác 
nghiệp. 

(1) Moha hay Avijjã — si hay vô minh; không 
hiểu biết bản chất thực của các đối tượng 
giác quan; 

(2) Ahiri — vô tàm; không biết xấu hổ khi làm 
điều ác; 

(3) Anottappa — vô quý, không biết sợ hãi khi 
làm điều ác; 

(4) Uddhacca — phóng dật, nó làm cho tâm 
bồn chồn, không yên. 

(b) Nhóm Tham (lobha) gồm 3 tâm sở phối họp 
với các tâm căn tham. Chúng kéo dài vòng luân 
hồi. 

(5) Lobha, hay Taụhã, hay rãga — tham hay ái 
dục; nó khao khát các dục trần (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc) và dính mắc vào chúng; 

(6) Ditthi — tà kiến; 


67 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(7) Mana — ngã mạn. 

(c) Nhóm Sân (dosa) gồm bốn tâm sở phối hợp với 
các tâm căn sân. Chúng được xem là những yếu 
tố tiêu cực nhất. 

(8) Dosa hay Patigha — sân, phẫn nộ, ác ý; 

(9) Issã — tật, ghen tỵ; 

(10) Macchariya — lận, hỏn xẻn; 

(11) Kukkucca — hối hận. 

(d) Nhóm ba tâm sở bất thiện cuối cùng 

(12) Thina — hôn trầm; 

(13) Middha — thụy miên; 

(14) Vicikicchã — hoài nghi. 


“Vô minh’ hay ‘si” là thủ lĩnh của các tâm sở bất 
thiện. Nó làm mù mắt tâm để cho nó không thấy và biết 
được bản chất đích thực của các đối tượng giác quan, 
không thấy và biết được ba đặc tính (vô thường, kho, vô 
ngã) của sự hiện hữu, nghiệp và quả của nghiệp, những 
mối quan hệ nhân quả của Duyên Sanh và Tứ Thánh Đe. 

Do không hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, 
vô tàm (ahirika) và vô quý (anottappa) khiến cho người 
ác không biết hổ thẹn và ghê sợ khi làm điều ác. Trạo cử 
hay phóng dật (uddhacca) khiến tâm bất an đến nỗi người 
ta không thể suy nghĩ đúng đắn được một hành động là 
thích họp hay không thích họp, nên làm hay không nên 
làm. 

Như vậy vô minh, vô tàm, vô quý và phóng dật 
luôn luôn hoạt động nhu những sức mạnh âm thầm đằng 

68 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


sau mọi việc làm ác. Chúng luôn luôn phối họp với các 
tâm bất thiện, vì thế chúng đuợc gọi là ‘biến hành bất 
thiện tâm sở, tức những tâm sở luôn luôn có mặt trong các 
tâm bất thiện. 

Do vô minh làm mù mắt, tâm không thấy đuợc bản 
chất thực của các đối tuợng giác quan gắn liền với bốn 
đặc tính — vô thuờng, khổ, vô ngã và bất tịnh — nguời 
ta có ảo tuởng cho rằng các đối tuợng giác quan, các vật 
hữu tình nhu con nguời,..., và các vật vô tri, có vẻ nhu là 
thuờng hằng, khả lạc, hữu ngã, và tuơi đẹp. 

Ảo tuởng hay cái thấy sai lầm này làm cho tham, 
tà kiến và ngã mạn trở nên rất năng động. Tham khát khao 
các cảnh trần đẹp và các dục lạc. Tà kiến xem ‘Con nguời, 
Tôi, anh’ thực sự hiện hữu và điều này khiến cho một 
nguời trở nên ích kỷ. Ngã mạn cũng tự xem chính nó nhu 
là ‘Tôi’ và trở nên tự cao tự đại, nghĩ rằng ‘Ta là nhất; Ta 
biết nhiều nhất; Ta xinh đẹp nhất.’ 

Tham, tà kiến, ngã mạn khiến một nguời say sua 
và quên làm các việc công đức. Ba yếu tố này chịu trách 
nhiệm cho việc kéo dài vòng tái sanh luân hồi (samsãra). 
Vì thế chúng đuợc gọi chung là ‘Papanca Dhamma’^ hay 
Pháp Chuông Ngại (ngăn che sự phát triến tâm linh). 

Ke đến chúng ta có ‘nhỏm sân’ gồm bốn tâm sở: 
sân (dosa), tật (issã), lận (macchariya), và hối 
(kukkucca). Neu bất kỳ một tâm sở nào đó trong bốn tâm 


^ papancaim. [Sk. prapanca] ỀMm 3^1) (chướng ngại, hý luận, 
mê chấp, vọng Uiởng). papanca: an obstacle; impediment; delay; illusion; 
hindrance to spiritual progress (một chướng ngại; cản ừở; ưì hoãn; ảo 
tưởng; ngăn che tiến bộ tâm linh) 


69 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


sở này phát sanh trong tâm thì tâm sân sẽ sanh cùng với 
thọ ưu (domanassa). 

‘Sân’ là yếu tố hủy hoại nhất trên thế gian. Tuy 
nhiên, trước khi hủy hoại được người khác, nó hủy hoại 
nó trước. Ngay khi sân khởi lên, vô minh và ba pháp vô 
tàm, vô quý, phóng dật, đồng sanh với nó cũng khởi lên 
làm mù mắt tâm. Vì thế người ta không còn suy nghĩ một 
cách sáng suốt được nữa; họ có thể phạm tội sát sanh, 
hành hạ người khác, hủy diệt mạng sống và tài sản của 
người khác, và dùng những lời sỉ vả người khác không 
chút do dự. 

Sân cao độ làm cho người ta giận dữ, hung bạo, 
độc ác, sẵn sàng phạm vào những tội ác. Sân trầm uất 
khiến người ta buồn bã, sầu muộn, ưu tư, than khóc, suy 
sụp, tuyệt vọng và sợ hãi. Tình trạng bất toại nguyện, 
không hài lòng, lo lắng, căng thẳng cũng tạo ra những tâm 
sân đi kèm với thọ ưu. Căng thẳng lâu dài sẽ làm tổn hại 
đến sức khỏe, sanh ra các chứng loét dạ dà, cao huyết áp, 
đau lưng, tức ngực, v.v... 

Tật (issã) khiến cho bạn cảm thấy ghen tỵ với sự 
thành công hay phát đạt của người khác. 

Lận (macchariya) thuộc về chủ quan. Nó khiến 
cho bạn không muốn chia xẻ chỗ ở, cốc liêu, tài sản và 
kiến thức của mình với người khác. 

Chấp giữ khư khư tài sản và keo kiết ngăn không 
cho người ta làm việc bố thí. Đây là những nguyên nhân 
khiến cho người ta phải tái sanh trong các cõi khổ. 

‘Hối hận’ (kukkucca) có đặc tính của sự đau buồn 
đối với điều ác đã làm và điều thiện đã không làm. Khóc 

70 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


cho sữa đã đổ vô ích như thế nào, ăn năn hay cảm thấy 
hối hận về điều ác đã làm cũng vô ích như vậy. Điều quan 
trọng là hãy làm những gì bạn có thể làm được ngay hiện 
tại này chứ không phải than tiếc việc đã qua. 

Ghen tỵ, hỏn xẻn, hối hận, lo lắng và sân hận khiến 
con người ta đau khổ một cách vô cớ. Vứt bỏ chúng bạn 
sẽ lập tức được an vui. 

Chúng ta phải cẩn thận đừng để bị ảnh hưởng bởi 
ba căn bất thiện — tham, sân, si — vốn là những ngọn 
lửa nóng nhất của thế gian và cũng là những nguyên nhân 
chính gây ra mọi khổ đau trong thế gian. Những đôi tình 
nhân đau khổ như Romeo và Juliet đã phải tự tử vì họ 
không thể chịu đựng được những ngọn lửa này. 

Neu chúng ta không để cho chúng khởi lên trong 
tâm hoặc loại trừ liền ngay khi chúng khởi lên, chúng ta 
sẽ không phạm phải những sai lầm và có thể sống rất an 
vui. 

Trong Tương ưng Kinh có nói: Diệt tham, diệt sân 
và diệt si được gọi là Niết Bàn (Sarnyutta Nikãya 381) 

4. Các Tâm Sở Tịnh Hảo 

Kho Tàng Quý Giá Nhất Của Chúng Ta 

Trong số 25 tâm sở tịnh hảo, mười chín (tâm sở) 
luôn luôn phối họp với các tâm thiện. Chúng làm cho tâm 
thành tịnh hảo hay đẹp. 

(1) Saddhã — tín, đức tin, sự trong sáng của tâm; 

(2) Sati — niệm; 

(3) Hiri — tàm hay sự hổ thẹn thuộc về đạo đức; 


71 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(4) Ottappa — quý hay sự sợ hãi thuộc về đạo đức; 

(5) Alobha — vô tham, lòng quảng đại; 

(6) Adosa — vô sân, thiện chí; 

(7) Tatramajjhattatã — xả, sự quân bình tâm 

Và sáu cặp liên quan đến các trạng thái an tịnh 
(passaddhi), khinh (lahutã), nhu (mudutã), thích 
(kammannatã), thuần (pagunnatã), và chánh trực 
(ụịukatã) của tâm và các tâm sở. 

Tất cả những tâm sở này làm cho tâm trong sáng, 
thanh tịnh, an tịnh, bình yên, nhẹ nhàng, và chánh trực. 
Nhu vậy, nếu các tâm sở này sanh trong tâm hay nói khác 
hơn nếu chúng ta có thể phát triển đuợc các tâm thiện, 
chúng ta sẽ sống một cách bình yên và hạnh phúc. 

Trong nhỏm tâm sở kể trên, ‘tín’ hay ‘niềm tin’ 
đuợc xem là thủ lĩnh. Neu chúng ta có thể phát triển đuợc 
Saddhã hay niềm tin nơi Tam Bảo — Phật, Pháp, Tăng 
— tất cả nhóm muời chín tâm sở này sẽ cùng sanh trong 
tâm, và chúng sẽ đẩy lui các tâm sở bất thiện. Lúc ấy tâm 
lập tức trở nên thanh trong, an tịnh, mát mẻ và bình yên. 
Nhu vậy, ‘Tín’ đuợc so sanh với viên tịnh thủy châu vô 
giá của Vua Chuyển Luân Vuơng. 

Cũng nhu viên tịnh thủy châu, khi đặt vào trong 
nuớc nóng và dơ bẩn, sẽ làm cho tất cả chất dơ lắng 
xuống, hơi nóng bốc đi và nuớc lập tức trở nên trong mát 
nhu thế nào thì Tín cũng vậy, sẽ diệt mọi hoài nghi, tham 
lam, sân hận cũng nhu các phiền não khác và làm cho tâm 
thanh tịnh, mát mẻ ngay tức thì. 

‘Tín’ trong đạo Phật không phải là niềm tin mù 
quáng; tín phải luôn luôn đi kèm với sự hiểu biết chân 


72 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


chánh và hợp lý. Do đó, một người có đức tin (saddhã) 
nơi Tam Bảo sẽ đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng một cách cung 
kính và thường xuyên làm những việc phước thiện. Nhờ 
vậy mỗi ngày họ tích tạo được hàng tỷ thiện nghiệp. 
Những thiện nghiệp này sẽ cho quả lảnh trong nhiều kiếp 
sống bắt đầu từ chính kiếp hiện tại này. 

Chính vì vậy chúng ta thấy, khi dạ-xoa ÃỊãvaka 
hỏi Đức Phật kho tàng quý giá nhất mà con người có thể 
sở hữu là gì, Đức Phật đã trả lời Tín (saddhã) là kho tàng 
quý nhất một người có thể sở hữu. 

‘Niệm’ (sati) cũng là một kho tàng vô giá khác con 
người có thể có. Niệm là sự chú tâm đến những việc thiện, 
chẳng hạn nhu nhớ những điều thiện mình đã làm và 
những điều thiện mình phải làm, chăm chú lắng nghe 
pháp, tập chú vào đề mục thiền để lúc nào cũng hay biết 
nó, và có sự hay biết ở sáu cửa giác quan để ghi nhận 
những gì mình đang quan sát nhu ‘thấy, thấy’ hay ‘nghe, 
nghe’, v.v... nhằm chặn đứng những phiền não không cho 
đi vào trong tâm. 

Chỉ những hình thức chú tâm liên quan đến những 
vấn đề thiện nhu vậy mới được gọi là ‘sati’ hay ‘Niệm’. 
Niệm đúng nghĩa như vậy cũng được gọi là ‘appamãda’, 
sự thận trọng, chú ý, tỉnh thức’. 

Hàng ngày Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử 
của ngài: 

“Appamãdena bhỉkkhave sampãdetha. ” 

“Này các Tỳ-kheo, đừng quên hoàn thành mọi 
thiện nghiệp một cách chuyên cần và chú niệm. ” 


73 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Cũng vậy, khi một vị Tỳ-kheo truyền giới cho 
người tại gia cư sĩ, vị ấy luôn luôn nhắc họ giữ giới một 
cách thận trọng với chánh niệm. Cuối nghi thức truyền 
giới vị ấy sẽ nói: “Appamãdena sampãdetha ”, nghĩa là 
“đừng quên hoàn thành mọi thiện nghiệp một cách 
chuyên cần và chú niệm. ” 

Sống với sự thận trọng, chú tâm là một cách sống 
rất quý giá vì mồi phút bạn có thể kiếm được hàng tỷ thiện 
nghiệp nhờ có sự chú niệm này. Sẽ là tốt hơn nếu một 
người có thể sống với ‘Bốn Niệm Xứ’ 

‘Tàm’ (hirĩ) và Quý (ottappa) cũng rất giá trị vì 
chúng ngăn không cho chúng ta làm điều ác. Cảm thấy hổ 
thẹn khi làm điều ác là Hirĩ (tàm) và cảm thấy sợ hãi khi 
làm điều ác là Ottappa (Quý). 

Tàm thể hiện rõ ràng nơi những người biết quý 
trọng đức hạnh và phẩm giá của mình. Quý thể hiện rõ 
ràng nơi những người biết kính trọng cha mẹ, thầy tổ, bạn 
bè và quyến thuộc của mình. 

Tàm và Quý là dấu hiệu phân biệt con người với 
con thú, nó không cho phép họ đắm mê trong những dục 
vọng bất thiện, nhất là quan hệ tình dục phi luân giữa mẹ 
và con trai, cha và con gái, ngay cả vào thời kỳ mà nền 
văn minh còn rất thấp. Vì thế chúng được gọi là 
‘Lokapãỉa Dhamma tức ‘Pháp Hộ Trì Thế Gian. ’ 

Tín, Niệm, Tàm, Quý được kể trong bảy đức hạnh 
của một bậc chân nhân, và chúng cũng được kể trong Thất 
Thánh Tài hay bảy tài sản của một bậc thánh. Chúng ta 
cần phải phát triển bốn đức hạnh này với sự tinh tấn tích 
cực để hoàn thiện những phước nghiệp sự, mở rộng tri 


74 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


kiến và trí tuệ về Pháp để trở thảnh một bậc chân nhân 
đích thực. 

Tín, tấn, niệm, định, và tuệ tiêu biểu cho Ngũ Căn 
và Ngũ Lực, năm sức mạnh tinh thần có thể đuợc tổ chức 
thành những lực luợng thiện để chiến đấu với những thế 
lực ác như ‘Năm Triền Cái’ (nĩvaranas) và ‘Mười Phiền 
Não’ (kilesãs) một cách thảnh công. 

Vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô si 
(amoha)^ là ba căn thiện. Chúng là cội gốc của những 
thiện nghiệp, và cần phải được phát triển thường xuyên 
bằng cách bố thí (dãna), trì giới (sĩla), và hành thiền 
(bhãvanã). 

Vô sân cũng có nghĩa là lòng khoan dung, tha thứ, 
và tình thương hay tâm từ; đây là những đức rất cao quý 
và tốt đẹp. 

Thế gian thường nói, ''Tha thứ là (đức của bậc) 
siêu nhân” và “Chúa là tình thương”. 

Từ, bi, hỷ, xả tiêu biểu cho bốn vô lượng tâm hay 
bốn phạm trú (brahma vihãra), mà chúng ta cũng cần phải 
phát triển vì chúng rất hữu ích và giá trị trong giao thiệp 
hàng ngày. Có được bốn pháp này có nghĩa là chúng ta 
đang sống trong bình yên và hạnh phúc. 

Khi thực hành thiền tâm từ, chúng ta niệm tưởng: 
“Sabbe sattã averã hontu, avyãpajjhã hontu, anighã 
hontu, sukhi attanam parihãrantu = Nguyện cho tất cả 
chúng sanh thoát khỏi sự thù hận, thoát khỏi khố tâm, 


' Cũng còn gọi lòng quảng đại, thiện chí, và trí tuệ. 

75 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


thoát khỏi khố thân, được khỏe mạnh và an vui, hạnh 
phúc. ” 

Trong tu tập tâm bi, chúng ta niệm tưởng: “Sabbe 
sattã dukkhãmuncatu = Nguyện cho tất cả chúng sanh 
được thoát khỏi kho đau. ” 

Đe tập luyện tâm hỷ, chúng ta phải thực lòng hoan 
hỷ đối với những thảnh công của mọi người và niệm 
tưởng: “Sabbe sattã yathã laddha sampattỉto = Nguyện 
cho tất cả chúng sanh giữ được những lợi lộc và thành 
công của họ lâu dài. ” 

Trong việc thực hành tâm xả, chúng ta giữ tâm 
quân bình và niệm tưởng: “Sabbe sattã kammassakã = 
tất cả chúng sanh có nghiệp là sở hữu của họ. ” Hay “So 
phận của tất cả chúng sanh là do nghiệp quy định. ” 

• "Khôngphóng dật, đường song, 

Phóng dật là đường chết. 

Không phóng dật, không chết, 

Phóng dật như chết rồi. (Pháp Cú 21) 


5 21. Appamãdo amatapadam, pamãdo maccuno padam; 
appamattãna mĩyanti, ye pamattã yathã matã. 

Vô Dật bất tử đạo, 

Phóng dật thú tử lộ 
Vô dật giả bất tử 
Phóng dật giả như thi 

Mindủilness is the way to Deathless (Nibbãna) 
Heedlessness is the way to Death 
Those are mindtull do not die, 

Those who are heedless are as if already dead. (Dhp.21) 


76 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


• "Họ ngu si thiếu trí, 

Chuyên song đời phóng dật. 

Người trí, không phóng dật, 

Như giữ tài sản quỷ. (Pháp Cú 26) 

• " Với hận diệt hận thù, 

Đời này không có được. 

Không hận diệt hận thù, 

Là định luật ngàn thu (Pháp Cú 5) 


Khi ai đó đối xử xấu với bạn, hãy dẹp qua một bên 
mọi sự oán giận với anh ta và nói: 

“Này bạn, tâm tôi sẽ không bao giờ bị quấy động; 
không lời giận dữ nào thoát khỏi môi tôi, 


Pamãdamanuyunjanti, bãlã dummedhino janã; 
appamãdanca medhãvĩ, dhanarii setthariiva rakkhati. 

A, Ám độn ngu si nhân 
ĩt.ỀềMMM, Đam nịch ư phóng dật 
Trí giả bất phóng dật 
ặũ'a Alỉí o Như phú nhân hộ bảo 

The íoolish and the ignorant give themselves over to negligence; 
Whereas the wise ừeasure mindíulness as a precious jewel. (Dhp.26) 


Na hi verena verãni, sammantĩdha kudãcanarii; 
averena ca sammanti, esa dhammo sanantano. 
Ip, Tại ư thế gian trung, 

Tùng phi oán chỉ oán, 

; Duy dĩ nhẫn chỉ oán, 

ỉtN (ỉi^) ỈẺO Thử cố (Thánh thường) Pháp 


77 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


tôi sẽ giữ cho tâm mình an nhiên và thân thiện, 
với lòng từ và sự thư giãn thắm sâu. ” 

5. Diệt Những Tính xấu Và Trau Dồi Những 

Tính Tốt 

Hãy nhớ rằng trong con người chúng ta có sẵn 
những đức tính tiêu cực, hủy diệt và cũng có những đức 
tính tích cực, xây dựng. Dù đó là những đức tính bẩm sinh 
của chúng ta nhưng chúng vẫn có thể bị trừ diệt hoặc trau 
dồi để tăng thêm sức mạnh. Nói khác hơn chúng ta có thể 
diệt những đức tính tiêu cực bằng cách phát triển những 
đức tính tích cực. Đe làm được điều này chúng ta phải 
hiểu biết về bản chất của chúng, cách chúng ảnh hưởng 
tới tâm và cách làm thế nào để chúng được phát triển hay 
diệt trừ. 

Neu chúng ta không biết rõ bản chất của tâm chúng 
ta, không biết cách thức tâm làm việc, những sức mạnh 
hủy diệt, tiêu cực, hay còn gọi là những tâm sở bất thiện, 
sẽ chiếm đóng, thống trị, và tác động tâm khiến nó làm 
những điều bất thiện. Từ đó dẫn đến những nghiệp bất 
thiện, những tái sanh xấu và khổ đau không ngừng. 

Chúng ta nên biết rằng nếu bất kỳ một trong những 
tâm sở bất thiện, đó là những tâm sở tham, sân, ngã mạn, 
ghen tỵ, tật đố,... sanh khởi trong tâm, tâm ấy sẽ là tâm 
bất thiện, không lành mạnh, và sẽ làm đảo lộn sự bình yên 
và hạnh phúc của chúng ta. 

Ngược lại, nếu một tâm sở thiện như (đức) tin, 
niệm, vô tham, bi mẫn hay tâm từ sanh khởi trong tâm, 
tâm ấy sẽ là tâm đẹp và lảnh mạnh, đem lại sự bình yên 
và hạnh phúc ngay tức thời. 

78 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Do đó chúng ta phải cố gắng nhận ra và trau dồi 
những tâm sở đẹp (tịnh hảo), tích cực, có tính cách xây 
dựng; nhận ra và trừ diệt những tâm sở bất thiện, tiêu cực, 
có tính cách hủy diệt, để thoát khỏi những khổ đau không 
mong muốn. 

Vô minh là mối nguy thậm tệ nhất; trí tuệ là sức 
mạnh tích cực lớn nhất. Chúng ta phải phát triển trí hiểu 
biết về tâm của chúng ta cũng nhu chính con nguời chúng 
ta bằng cách nghiên cứu Abhidhamma (Vi-diệu Pháp) để 
có đuợc một cuộc sống tốt nhất và một cái chết tốt nhất. 

Sự tu tập những đức tính tốt đẹp, tích cực để diệt 
trừ hoàn toàn những tính xấu, tiêu cực một cách hệ thống 
là thọ trì Tam Học vốn tiêu biểu cho Bát Chánh Đạo. 
Trong Tam Học này giới hình thảnh nền tảng, định là thân 
và tuệ là cái đầu. 

Sau khi thanh tịnh giới và uốn nắn tri kiến cho 
ngay thẳng, chúng ta thực hành thiền định để đạt đến sự 
thanh tịnh tâm. Tâm có định sẽ trở nên rất mạnh mẽ và 
tỏa ra ánh sáng chói lọi, xuyên thấu. 

Với sự trợ giúp của ánh sáng rực rỡ và xuyên thấu 
này nguời hành thiền có thể thực hành thiền minh sát một 
cách thích hợp để thẩm sát hai muơi tám loại sắc (những 
thực thế thân toi hậu) cũng nhu tâm và các tâm sở (những 
thực thể tâm toi hậu) và sau đó khám phá những nguyên 
nhân làm phát sanh những thực thể tối hậu này. Lúc này 
vị ấy có thể diệt sạch mọi tà kiến và hoài nghi về các hiện 
tuợng tâm vật lý. 

Nguời hành thiền sau đó tiếp tục hành minh sát 
bằng cách quán đi quán lại nhiều lần ba đặc tính (vô 


79 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


thường, khổ, vô ngã) của hiện hữu. Sau khi vị ấy đã phát 
triển đuợc muời tuệ minh sát, Đạo tuệ và Quả tuệ thứ nhất 
sẽ phát sanh, diệt trừ hoàn toàn thân kiến, và hoài nghi. 
Bây giờ kể nhu vị ấy đã chứng đắc Niết Bàn và trở thành 
một bậc Thánh Nhập Luu (Sotãpanna). Đối với vị ấy 
những cánh cửa đi vào bốn ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ,...) 
đã đóng lại vĩnh viễn và vị ấy có thể thọ huởng lạc tối hậu 
của Niết Bàn cho đến bao lâu vị ấy thích. 

Bằng cách thực hành minh sát thêm nữa vị ấy có 
thể chứng đắc ba Đạo Quả Tuệ cao hơn vốn sẽ diệt hoàn 
toàn mọi phiền não. Nhu vậy vị ấy trở thảnh một Con 
Người Hoàn Hảo gọi là bậc A-la-hán có thể thọ huởng 
lạc của Niết-Bàn vĩnh viễn. Đây là mục đích cao quý nhất 
mà một nguời có thể đạt đến ngay trong kiếp sống này. 


80 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


ChuơngVn 

NGHIỆP VÀ CHÁNH KIẾN 


1. Nghiệp (Kamma) 

Tài Sản bí mật và mạnh mẽ của Tâm 

Vì lẽ biết được bản chất đích thực của tâm là điều 
cực kỳ khó, nên cũng không lấy làm lạ khi các nhà giáo 
dục, các tâm lý gia, khoa học gia và triết gia hoàn toàn 
mù mờ về ‘Quy Luật của Nghiệp một tài sản bí mật và 
mạnh mẽ của tâm. 

Tuy nhiên, dù chúng ta có biết hay không biết, 
‘Quy Luật của Nghiệp’, quy luật hoàn toàn tự nhiên này 
vẫn cứ hoạt động trong lĩnh cực của nó một cách độc lập, 
quyết định số phận và vận mệnh của mỗi chúng sanh 
trong thế gian. 

Có thể nói ‘quy luật của nghiệp là một quy luật đạo 
đức không (cần phải) có người làm luật. Hiểu được quy 
luật này là mấu chốt dẫn đến một cuộc sống đạo đức, cảm 
thấy hổ thẹn và ghê sợ (khi) làm điều bất thiện và hoan 
hỷ trong (khi) làm những điều thiện. 

‘Kamma’ có nghĩa là ‘hành động có chủ ỷ’ hay 
‘hành động coỷ\ Abhidhamma (Vi-diệu-pháp) giải thích 
rằng tâm làm chuyển động chân, tay, miệng và các thân 
phần khác của chúng ta qua một loại sắc do tâm tạo. Hiện 
tượng này có thể được quan sát trực tiếp bằng con mắt 
tâm của chúng ta nếu chúng ta phát triển được chánh định. 
Vì thế chính tâm mới thực sự thực hiện các bảnh động 
bằng thân, bằng lời nói và bằng ý nghĩ của chúng ta. 

81 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Lại nữa trong việc thực hiện từng hành động, chính 
ý chí (cetanã hay tư) - một tâm sở phối hợp với tất cả các 
tâm - đặt ra lý do hay ý định để làm hành động ấy giống 
như giết một con gà hay đảnh lễ Đức Phật, tác động đến 
các pháp đồng sanh của nó (tâm và các tâm sở khác) và 
thúc đẩy chúng thực hiện những nhiệm vụ tương ứng của 
chúng để hoàn tất hành động. Vì lẽ Tư trách nhiệm cho 
việc tạo ra hành động, Đức Phật coi nó như chính hành 
động và chỉ định ‘Tư’ hay ý chí này là ‘Nghiệp’. 

“Cetanã-haih bhỉkkhave kammarìt vadãmỉ. ” 

(“Này các Tỳ-kheo, chỉnh Tư là cái Như Lai gọi là 
Nghiệp. ”) 

“Cetayỉttvã kammarìt karoti kãyena vãcãya 
manasã. ” 

(“Do Tư thúc đấy một người thực hiện một hành 
động bằng thân, khấu, hoặc ỷ. ”) 

2. Nghiệp sanh khởi như thế nào? Và chúng 

được chứa ở đâu? 

Theo ‘Quy luật của tâm’ (cittaniyãma), có hơn một 
nghìn tỷ sát-na tâm sanh và diệt trong một cái nháy mắt 
hay trong một cái búng tay. Vì thế trong việc thực hiện 
một hành động bất thiện, chẳng hạn như giết người hay 
trộm cắp tài sản của người khác, rất nhiều tỷ tâm bất thiện 
sanh lên và diệt. Những ý định (Tư, cetanã) phối hợp với 
những tâm bất thiện để thực hiện hành động ác này được 
gọi là nghiệp đồng sanh (sahajãta kammas). Chính do 
những Tư bất thiện ấy mà hành động ác được hoàn thảnh 
và nó sẽ tạo ra những quả xấu thích đáng của nó. 


82 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chẳng hạn trong việc giết người, do hành vi ác này 
người đàn ông chết, vợ con người ấy sẽ phải chịu sự mất 
mát và đau khổ khôn cùng. Bản thân kẻ giết người chắc 
chắn sẽ bị bắt, bị xét xử ở tòa án và có thể bị kết án tử 
hình. Đây là những quả xấu tức thì của một hành động bất 
thiện. 

Chưa hết, không sớm thì muộn những hệ quả tệ 
hơn sẽ theo sau. Nhiều tỷ Tư (cetanã) bất thiện tạo ra hành 
động ấy dù diệt ngay sau sanh, vẫn để lại thuộc tính của 
chúng dưới hình thức những ‘Tiềm Lực nghiệp’ bất 
thiện. Cũng giống như những hạt giống còn lại sau khi 
trái cây chín rục và tan rã ra vậy. 

Trong khoa học cơ bản chúng ta biết rằng năng 
lượng không bị tạo ra cũng không bị hủy diệt theo ‘Quy 
Luật Bảo tồn Năng Lượng’. Chúng ta có thể dùng năng 
lượng để thực hiện một hành động, nhưng năng lượng đó 
không bị mất đi mà nó có thể biến đổi sang một hình thức 
khác nào đó. 

Tương tự, năng lượng của hàng tỷ Tư có mặt trong 
khi thực hiện một hành động sẽ không mất. Nó được tích 
chứa trong dòng tâm tương tục như những ‘Tiềm Lực 
Nghiệp’ (nãnãkkhanikakamma). 

Trong việc thực hiện một một hành động thiện 
cũng vậy, nhiều tỷ Tư phối hợp với những tâm thiện sanh 
lên và diệt nhưng để lại hàng tỷ ‘Tiềm Lực Nghiệp’ hay 
nghiệp lực trong dòng tâm tương tục. 


83 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


3. Nghiệp Lực Cho Quả Như Thế Nào? 

Có thể nói nghiệp lực cho quả giống như cách 
những hạt giống của cây cho quả vậy. 

“Sadisam pãkam janeti. ” 

“Nghiệp sẽ tạo ra quả giong như (tỉnh chất của) 
nó. 

“Yãdisahi vappate bĩjam tãdisam haratephaỉaht. ” 

“Gieo hạt giống nào bạn sẽ gặt quả ấy.” 

“Kãlyãnakãrĩ kaỉyãnahĩ 

Pãpakãrĩca pãpakarii.” 

“Làm thiện gặt quả thiện; 

Làm ác gặt quả ác. 

Vào thời Đức Phật Gotama, tỳ kheo ni 
Dhammadinnã là một bậc Thánh A-la-hán và được tuyên 
dương là thiện xảo đệ nhất trong số những nữ đệ tử của 
Đức Phật về thuyết pháp. Có lần bà nói với các bạn đồng 
phạm hạnh rằng một trong những tiền kiếp trước bà là vợ 
của một người Bà-la-môn. Câu chuyện được tóm tắt như 
sau: 

Một hôm bạn của chồng đến chơi và bà được sai 
làm thức ăn đãi khách. Do hôm đó không mua được thịt 
ở chợ, bà đã cắt cổ một con cừu nhỏ nuôi ở nhà để nấu 
nướng. Người khách và chồng rất hài lòng với bữa ăn 
ngon hôm ấy và cám ơn bà. 

Do ác nghiệp giết cừu này, sau khi chết, bà bị thiêu 
đốt trong địa ngục một thời gian dài. Sau khi thoát khỏi 


84 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


địa ngục bà phải tái sanh làm thú trong vô số kiếp, có thể 
nói số kiếp bà tái sanh làm thú nhiều như số lông trên thân 
con cừu mà bà đã giết, và trong mỗi kiếp ấy bà đều bị giết. 
Chúng ta thấy do giết một chúng sanh, dù chỉ một lần, bà 
đã phải bị giết lại hơn một triệu lần. Vì thế quả của các 
bất thiện nghiệp là rất khủng khiếp. 

Ambapãlĩ, kỹ nữ xinh đẹp nhất vương quốc Vesãlĩ, 
trở thành một bậc thánh A-la-hán lúc tuổi đã về già. Sau 
khi đắc trí nhớ về các tiền kiếp (túc mạng tri, một loại 
thần thông có thế nhớ được các kiếp song trong quá khứ), 
bà kể cho các bạn đồng phạm hạnh nghe rằng bà đã được 
gặp ba vị Phật quá khứ. Thời Đức Phật Phussa bà cúng 
dường vật thực đến Đức Phật và các vị Tỳ-kheo với ước 
nguyện sẽ có được dung sắc thù thắng trong các kiếp sống 
tương lai. 

Thời Đức Phật Sikkhĩ bà xuất gia làm Tỳ-kheo-ni 
lúc còn rất trẻ. Mỗi buổi chiều cô ni trẻ thường cùng với 
ni chúng trong chùa đi đến đảnh lễ một ngôi tháp. Có lần, 
trong lúc đang đi kinh hành trên nền Tháp cô đạp nhằm 
một bãi dòm và ngay lập tức cô phê bình: “Con đì nào 
khạc bãi đờm này vậy? ” 

Do không ai nghe lời phê bình của cô, nên dường 
như cô không xỉ vả ai cả. Nhưng bãi dòm ấy chính là do 
một vị trưởng lão A-la-hán ni trong lúc ho đã vô tình khạc 
ra và vị này không hề hay biết chuyện ấy. Vì thế khi ni cô 
trẻ (tức Ambapãlĩ) phê bình: “Con đĩ nào khạc bãi dòm 
này vậy?” nó có nghĩa là cô đã kết tội vị trưởng lão A-la- 
hán là một con đĩ. 


85 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Như vậy cô đã phạm vào một ác nghiệp nghiêm 
trọng là dùng lời thô lỗ với một vị A-la-hán. Do ác nghiệp 
này cô đã phải chịu khổ trong địa ngục nhiều năm. Sau 
khi thoát khỏi địa ngục cô phải phục vụ nhu một cô gái 
điếm xinh đẹp suốt mười ngàn kiếp cho đến kiếp làm kỹ 
nữ Ambapãlĩ này. Đáng sợ thay quả của nghiệp bất thiện! 

Neu nhu quả của nghiệp bất thiện là khủng khiếp 
và đáng sợ đến mức như thế, quả của nghiệp thiện, ngược 
lại, rất hạnh phúc và đáng tin cậy. Thời Đức Phật Gotama 
có một vị tỳ-kheo nổi tiếng tên là Saraụa Gamana Thera, 
đắc A-la-hán lúc bảy tuổi. 

Một trong những tiền kiếp trước, cách đây một a- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, ngài là một người đàn 
ông nghèo lo chăm sóc cho cha mẹ mù lòa. Khi Đức Phật 
Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian, do phải chăm sóc cha 
mẹ, ngài không thể đi đến gặp Đức Phật, nhưng được thọ 
pháp Quy Y Tam Bảo nơi một vị thượng thủ Thanh Văn 
của Đức Phật. Từ đó ngài tôn kính Đức Phật, Đức Pháp, 
và Đức Tăng suốt cả cuộc đời, và nhờ vậy tích tạo được 
nhiều tỷ thiện nghiệp. 

Chết kiếp đó ngài được tái sanh lên cõi trời Đạo 
Lợi (Tãvatỉmsa). Trong suốt một a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, ngài tái vô số lần, lúc làm chư thiên cõi trời 
dục giới lúc làm người, chứ không bao giờ làm một cư 
dân cõi khổ. Tính ra ngài được tái sanh làm vua trời cõi 
Đạo Lợi trong tám mươi kiếp và làm Chuyển Luân 
Vương trong bảy mươi lăm kiếp suốt thời gian đó. 

Trong kiếp cuối, thời Đức Phật Gotama, ngài sanh 
làm con của một người đàn ông giàu có. Năm bảy tuổi 


86 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


trong lúc chơi đùa, ngài cùng bạn bè chạy vào một ngôi 
chùa. Vị sư trong ngôi chùa ấy yêu cầu lũ trẻ đọc theo 
ngài câu thọ trì Tam Quy: “Buddharh saranarh gacchãmi, 
Dhammarh saranarh gacchãmi, Sangharh saranarh 
gacchãmi” Cuối câu ngài đắc A-la-hán thánh quả - quả 
chứng cao nhất trong đời! 

4. Nghiệp Giải Thích Các Hiện Tượng của 

Cuộc Sống Một Cách Họp Lý 

Sabbe sattã Kammassakã kammam satte 
vibhajjati. 

Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp; 

Nghiệp phân chia các chúng sanh thành ra có 
(kẻ) thấp hèn và (người) ưu việt. 

Trong số rất nhiều tỷ nghiệp trong dòng tâm tương 
tục của chúng ta những nghiệp tốt sẽ cho quả tốt và những 
nghiệp xấu sẽ tạo ra quả xấu bất cứ khi nào chúng có cơ 
hội. Điều này giải thích thật tuyệt vời lý do tại sao có 
những thăng trầm của cuộc đời. Như văn hào Shakespeare 
nói: “Cuộc đòi không phải là một thảm hoa hồng, mà 
nó đầy dẫy những thăng trầm. ” 

Khi một nghiệp xấu có cơ hội cho quả, nhiều 
nghiệp xấu khác cũng có cơ hội tạo ra quả xấu của chúng. 
Như dân gian thường nói: “Họa vô đơn chV’ 
(‘Mỉsýortune never comes alone* tai họa không bao giờ 
đến một mình). 

Quan sát trong cuộc sống đôi khi chúng ta thấy 
những người hiền lương phải chịu khổ trong khi những 
người xấu lại thảnh công. Tuy nhiên chúng ta phải luôn 


87 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


luôn ghi nhớ rằng nghiệp tốt không bao giờ cho quả xấu 
và nghiệp xấu không bao giờ tạo ra quả tốt. 

Neu những nghiệp tốt hiện tại chua có cơ hội cho 
quả trong khi những nghiệp xấu truớc đây có đuợc cơ hội 
cho quả, lúc đó nguời tốt nhất thời phải chịu khổ. Trái lại, 
nếu nghiệp xấu hiện tại chua có cơ hội cho quả trong khi 
nghiệp tốt truớc đây của họ đang trong thời kỳ cho quả, 
thời nguời xấu có thể thảnh công trong một thời gian nhất 
định nào đó. 

Bao lâu những nghiệp xấu chua cho quả nguời làm 
điều ác nhất thời có thể đuợc hạnh phúc; nhung đến lúc 
chúng cho quả xấu, nguời đó sẽ phải chịu khổ đau. 

- Idha socati pecca socati, 
pãpakãrĩ ubhayattha socati; 
so socati so vihannati, 

disvã kammakilitthamattano. (DP.15) 

("Nay sầu, đời sau sầu, 

Kẻ ác, hai đời sầu; 

Nó sầu, nó uu não, 

Thấy nghiệp uế mình làm.") 

- Idha modati pecca modati, 
katapuMo ubhayattha modati; 
so modati so pamodati, 

disvã kammavisuddhimattano. (DP.16) 

( "Nay vui, đời sau vui, 

Làm phuớc, hai đời vui. 


88 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Người ấý vui, an vui, 

Thấy nghiệp tịnh mình làm.") 

5. Chết: Thòi Điểm Quan Trọng Nhất 

Có được một cái chết tốt đẹp cũng quan trọng như 
có được một cuộc sống tốt đẹp vậy. Chết với một cái tâm 
thanh thản và không mê mờ quan trọng hơn chết với tâm 
phiền não, si mê rất nhiều. Nghiệp đã làm hay nghiệp xuất 
hiện vào lúc lâm chung sẽ quyết định kiếp sống kế của 
mỗi người. 

Đức Phật đã phân loại nghiệp trong dòng tâm 
tương tục của chúng ta thành bốn loại theo thứ tự ưu tiên 
cho quả trong việc tạo ra kiếp sống kế của chúng ta. 

(1) Trọng Nghiệp (Garuka Kamma) 

Nghiệp này có sức mạnh khủng khiếp đến mức 
không một nghiệp nào khác có thể chặn đứng hay thay 
thế được nó khi quyết định tái sanh kiếp kế. Nói khác hơn 
nó chắc chắn sẽ tạo ra quả của nó để đưa đi tái sanh trong 
kiếp kế. 

Trọng nghiệp xấu gồm năm tội cực ác (ngũ nghịch 
đại tội), đó là, giết cha, giết mẹ, giết một bậc thánh A-la- 
hán, gây thương tích cho Đức Phật, và với ác tâm gây chia 
rẽ trong Tăng (Sangha). Một tà kiến cố định phủ nhận 
nghiệp và quả của nghiệp cũng được kể trong những trọng 
nghiệp xấu. 

về phương diện thiện, các thiện nghiệp thiền sắc 
giới và thiện nghiệp thiền vô sắc giới là những trọng 
nghiệp tốt. Các thiện nghiệp siêu thế, đó là sự chứng đắc 


89 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


các Đạo Tuệ, là tốt nhất vì nó đóng lại vĩnh viễn các cánh 
cửa đi vào bốn ác đạo. 

Đe-bà-đạt-đa (Devadatta), anh em chú bác đầy 
tham vọng của Đức Phật, đã lăn một tảng đá từ trên núi 
xuống để giết Đức Phật nhung chỉ làm một ngón chân của 
ngài bị thuong và ông cũng gây chia rẽ trong Tăng Chúng. 
Do những cực ác nghiệp này ông mất hết năng lực thần 
thông và bị thiêu đốt bởi lửa của địa ngục A-tỳ (Avĩci). 

Vua A-xà-thế (Ajãtasattu) đã giết cha của mình là 
Đức Vua Tần-bà-sa-la (Bibisãra) để đoạt ngai vàng. Tuy 
nhiên ông không thể huởng đuợc sự xa hoa của vuong 
quyền vì chứng mất ngủ. Nghe nói mỗi lần ông rơi vào 
giấc ngủ thì những nguời ở duới địa ngục sẽ đâm xuyên 
qua nguời ông bằng những mũi giáo. Và, cho dù đã tích 
tạo đuợc đủ phuớc báu để giác ngộ, ông không thể chứng 
ngộ đuợc gì khi nghe Đức Phật thuyết pháp, do ác nghiệp 
giết cha đã tạo ra một sự cản trở không thể vuợt qua đuợc. 

về sau, dù làm đuợc nhiều việc công đức lớn kể 
cả việc bảo trợ cho Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ 
Nhất và dựng một ngôi đại tháp an trí xá-lợi của Đức Phật, 
vua vẫn không thoát khỏi tái sanh vào địa ngục do cực ác 
nghiệp này. 

(2) Cận Tử Nghiệp - Ãsanna Kamma 

Đây là nghiệp lực đã đuợc làm hay đuợc nhớ lại 
một thời gian ngắn truớc khi chết. Thông thuờng, trong 
truờng họp không có bất kỳ trọng nghiệp nào, cận tử 
nghiệp này sẽ đảm nhận vai trò tạo ra tái sanh bởi vì tiềm 
lực mạnh mẽ của nó là do sự cận kề (lúc chết). 


90 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Neu một người nhân cách xấu xa nhưng thực hiện 
được một việc làm tốt ngay trước khi chết hay nhớ lại một 
việc làm tốt y đã làm trước đây, y sẽ nhận được một sự 
tái sanh may mắn vì nghiệp tốt ấy có cơ hội cho quả. 

Ngược lại, nếu một người tốt nhớ đến một ác 
nghiệp đã làm trước đây, hay thực hiện một điều ác ngay 
trước lúc chết, ác nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho quả và người 
ấy sẽ phải chịu một sự tái sanh bất hạnh. 

Vì lý do này, sắp xếp cho cha mẹ hay những người 
thân yêu của mình làm những việc thiện ngay trước khi 
họ chết, hoặc nhắc cho họ nhớ đến những thiện nghiệp 
mà họ đã làm hoặc thúc dục họ niệm tưởng ân đức Phật 
trong suốt những giây phút cuối đời là điều rất quan trọng. 

Cho dù một người xấu có thể có được một sự tái 
sanh an vui nhờ cận tử nghiệp tốt điều này cũng không có 
nghĩa rằng họ sẽ thoát khỏi quả của những nghiệp xấu mà 
họ đã phạm trong quá trình sống. Những nghiệp xấu ấy 
khi gặp những điều kiện thuận lợi sẽ tạo ra quả xứng đáng 
của chúng. 

Câu Chuyện Vua Dutthãgãmanỉ 

Vua Dutthãgãmani của xứ Sri Lanka đưa người em 
lên làm thái tử. Đám bạn bè của thái tử thuyết phục vị ấy 
nắm lấy vương quyền. Vì thế một hôm họ bất ngờ dùng 
gươm tấn công đức vua. Đức vua phải bỏ chạy cùng với 
một con ngựa và người hầu cận. 

Họ chạy vào một khu rừng và nghỉ ngơi trên một 
ngọn đồi. Lúc này vua cảm thấy đói và người hầu cận nói 
rằng ông ta có mang theo một tô cơm. Với thanh đoản 
kiếm vua chia tô cơm thảnh bốn phần. Một phần dành để 

91 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


cúng dường, phần khác cho vua, và hai phần còn lại cho 
người hầu và con ngựa. 

Từ bé đức vua đã có thói quen cúng dường vật thực 
đến các vị sa-môn trước khi ăn nên ngài bảo người hầu đi 
thỉnh các vị sa-môn đến để thọ nhận vật thực. Người hầu 
nói rằng ông chẳng thấy có ai quanh đây cả. Nhưng do sự 
hối thúc của đức vua ông cũng phải gào lên: “Neu có bất 
kỳ vị sa-môn nào ở quanh đây, xin vui lòng đến nhận vật 
thực cúng dường của đức vua. ” 

Lạ thay! Một vị sa-môn từ trên hư không bay đến. 
Đức vua vô cùng hoan hỷ. Ngài không chỉ cúng dường 
phần vật thực dành để cúng dường mà còn cúng luôn cả 
phần của ngài nữa. Khi vua nhìn sang người hầu cận và 
con ngựa, họ cũng gật đầu đồng ý cúng dường phần vật 
thực của họ. Vì thế đức vua đã cúng dường hết phần vật 
thực ấy đến cho vị sa-môn. 

Vị sa-môn dùng năng lực thần thông bay qua hư 
không và biến hóa cho vật thực ấy thảnh nhiều hon đủ để 
cúng dường đến một ngàn vị sa-môn. Đức vua rất thỏa 
mãn với việc cúng dường của mình nhưng chỉ một lúc sau 
vua cảm thấy đói trở lại. Đức vua liền khấn nguyện trong 
tâm rằng nếu vị sa-môn có thần lực vị ấy sẽ cho lại ngài 
phần thức ăn còn thừa. 

Ngay lúc ấy một bình bát khất thực từ hư không 
bay xuống. Đức vua đón nhận bình bát ấy và thấy trong 
đó chứa đầy thức ăn! Vua chia phần ăn với người hầu cận 
và con ngựa. Sau khi rửa bát xong đức vua thả chiếc bát 
ra và nó tự bay qua hư không về với chủ của nó. Quả thực 
đó là một ngày vô cùng hoan hỷ đối với đức vua. 


92 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


về sau vua Dutthãgãmani tập trung đuợc những 
nguời ủng hộ và chiến đấu chống lại thái tử. Vua chiến 
thắng và lấy lại ngai vàng một cách dễ dàng. Có thể nói 
ngài là vị quân vuơng vĩ đại, đã cho xây dựng nhiều chùa 
tháp kể cả ngôi đại bảo tháp gọi là Mahãcetiya. Ngài cũng 
phải chiến đấu chống lại quân phiến loạn Tamil suốt muời 
hai năm và tiêu diệt đuợc rất nhiều nguời trong họ. 

Khi tuổi đã về già và nằm trên giuờng bệnh, ngài 
tự hỏi không biết sau khi chết ngài sẽ tái sanh về đâu. Vì 
ngài đã giết quá nhiều kẻ thù, liệu ngài có bị ném vào địa 
ngục không? Hay, vì ngài đã cúng duờng một số tài sản 
lớn để hoang duơng Phật Pháp, không biết ngài có đuợc 
tái sanh vào cõi trời hay không? 

Dù các vị truởng lão bảo đảm với ngài rằng ngài 
sẽ đuợc tái sanh cõi trời sau khi chết do nhờ những thiện 
nghiệp to lớn của ngài. Nhung ngài vẫn lo lắng về tuơng 
lai và khát khao muốn đuợc nhìn thấy nguời bạn chiến 
đấu vĩ đại của ngài, Abhaya, nguời đã chiến đấu một cách 
dũng cảm bên cạnh ngài trong các trận chiến thắng. 
Abhaya đã từ chối chức vị của một tuớng quân; ông chỉ 
xin phép đuợc trở thảnh một vị sa-môn, ông nói rằng ông 
có một trận đánh khác để chiến đấu - trận đánh chống lại 
các phiền não. Và ông đuợc đức vua cho phép. 

“Ông ẩy đã chiến đẩu bên cạnh ta trong suốt các 
cuộc chiến chong lại những kẻ noi loạn bởi vì ông ẩy biết 
mình sẽ chiến thẳng. Nhưng bây giờ Ta đang chiến đẩu 
chong lại thần chết. Ta chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc 
chiến này. Có lẽ vì thế mà người bạn chiến đẩu của ta 
không đứng bên cạnh ta nữa, ” đức vua nghĩ nhu vậy. 


93 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Ngay lúc đó Trưởng lão Abhaya từ trên hư không 
bay đến. “Tâu Đại Vương, Thần vẫn bên cạnh đại vương. 
Đại vương cũng sẽ chiến thẳng trong trận chiến chong lại 
thần chết thôi. Đại vương đã làm được nhiều việc công 
đức lớn. Hãy nhớ đến những thiện nghiệp này và hoan hỷ 
với sự thành tựu kỳ diệu của đại vương đi. ” 

Như vậy đức vua đã được cổ vũ và làm cho phấn 
chấn. Ngài cho người đọc lại hết những việc làm công 
đức của ngài được ghi chép trong sổ sách. Khi đọc đến 
chuyện cúng dường vật thực cho vị sa-môn ở trong rừng, 
ngài cảm thấy hoan hỷ đến mức cứ nhớ đi nhớ lại mãi 
chuyện ấy. Trong lúc đang nhớ như vậy ngài từ trần và 
được tái sanh lên thiên giới. Điều này làm sáng tỏ việc 
một thiện nghiệp được nhớ lại vào lúc cận tử có cơ hội 
làm duyên cho tái sanh kiếp kế như thế nào. 

Tướng Cận Tử Có Thể Thay Đổi 

Câu chuyện đáng chú ý khác là câu chuyện về 
người cha của Trưởng lão Sona, cũng ở Tích Lan (Sri 
Lanka). Trưởng lão Sona cư ngụ trên đỉnh núi Sona Giri 
và đắc đạo quả A-la-hán nhờ sự nỗ lực chuyên cần của 
ngài. 

Tuy nhiên, cha của ngài lại sinh sống bằng nghề 
săn bẳn. Chỉ khi đã quá già không còn đi săn được nữa 
ông mới xuất gia làm sư trong ngôi chùa của chính con 
trai mình, trưởng lão Sona. Không lâu sau đó ông ngã 
bệnh và cứ nhìn thấy cảnh một bầy chó sói dưới địa ngục 
trèo lên đồi để cắn ông. Đây là một trong những tướng 
xuất hiện vào lúc cận tử gọi là Thú Tướng (gati nimitta) 
do thường nghiệp săn bắn tạo ra và sẽ làm duyên cho sự 


94 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


tái sanh của ông trong địa ngục sau khi ông chết. Quá sợ 
hãi ông gọi nguời con đến để đuổi chúng đi. 

Con ông, một bậc A-la-hán, ngay lập tức biết rằng 
cha mình đã có một tuớng cận tử xấu sẽ ném ông vào địa 
ngục. Ngài nhờ các vị sa-di trong chùa nhanh chóng đi 
góp nhặt những bông hoa quanh chùa và trải lên trên nền 
tháp (thờ Xá-lợi) trong tu viện . Sau đó họ khiêng vị su 
già cùng với chiếc giuờng ông nằm đến chồ ngôi tháp. 

Truởng lão Sona nhắc cha đảnh lễ ngôi tháp và 
hoan hỷ với việc cúng duờng hoa nhân danh ông này. Vị 
su già trấn tỉnh lại, đảnh lễ ngôi bảo tháp và hoan hỷ với 
việc cúng duờng hoa đến ngôi bảo tháp nhân danh ông. 

Ngay lúc đó thú tướng của ông thay đổi. ông nói 
với người con, “Những kế mẫu xinh đẹp của con đã đến 
đón cha kìa. Cha sẽ đi với họ chứ? ” 

“Vâng, cha nên đi với họ. ” 

Người con biết rằng các vị chư thiên cõi trời đã 
đến để đưa cha cùng đi với họ. Ngài cảm thấy thỏa mãn 
với kết quả của công việc. 

Đây có thể xem là cách rất tốt nhất để trả mối thâm 
ân mà chúng ta nợ cha mẹ. 

(3) Thường Nghiệp (Ãcina Kamma) 

Đây là một hành động tự nguyện, hoặc tốt hoặc 
xấu, mà một người thường xuyên làm hay nó có thể là 
một việc làm có chủ ý, dù chỉ thực hiện một lần, nhưng 
được thường xuyên nhớ lại. Trong trường hợp không có 
một trọng nghiệp hay một cận tử nghiệp xuất hiện vào lúc 


95 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


cận tử, thường nghiệp sẽ đảm nhận vai trò tạo ra tái sanh 
trong kiếp kế. 

Thường nghiệp là loại Nghiệp mà chúng ta nên cố 
gắng làm đều đặn trong cuộc sống để chuẩn bị cho cái 
chết của chúng ta. Chúng ta có thể chọn bất kỳ một việc 
phước thiện nào chúng ta thích - bố thí, giữ giới, hay hành 
thiền - để thực hành thường xuyên. 

Đối với người thợ săn, săn bắn là thường nghiệp 
của ông ta. Đối với một cô giáo, giảng dạy là thường 
nghiệp của cô ta. Tuy nhiên chúng ta cũng nên chọn một 
việc phước thiện nào đó chúng ta thích nhất trong ba loại 
kể trên để thực hiện một cách đều đặn. 

Neu chúng ta thực hiện một việc gì đó một cách 
đều đặn nó sẽ trở thành một thói quen, và ‘thói quen là 
bản tính thứ hai* của chúng ta. Kh i nó trở thảnh ‘bản tính 
thứ hai’ chúng ta sẽ thực hiện nó một cách tức thời và 
hoan hỷ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó cũng 
sẽ làm phát sanh sự thỏa mãn và hạnh phúc mỗi khi chúng 
ta nghĩ đến nó, vào lúc chết, nó sẽ trở thành cận tử nghiệp 
và cho quả tái sanh an vui. 

Một trong những nghiệp tốt nhất người ta thường 
dùng như thường nghiệp là “Niệm tưởng ân đức Phật*’ 
(Buddhãnussati) hay “rải tâm từ** (mettã bhãvanã) đến 
tất cả chúng sanh. 

Đe thực hành niệm ân đức Phật (Buddhãnussati) 
chúng ta nên hình dung hình ảnh Đức Phật mà chúng ta 
thích nhất và nhớ lại bất kỳ một trong những ân đức của 
ngài, như “Amharìt, Araharit, Araharit” một cách chăm 
chú và lập đi lập lại nhiều lần. 


96 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của ân đức ấy và 
thực lòng kính trọng lúc chúng ta đang niệm tưởng. Đây 
cũng là cách tốt nhất để tích tạo các thiện nghiệp. Niệm 
tưởng ân đức Phật được xem là một trong những pháp 
thiền linh thiêng và lợi ích nhất. 

Con trai của một người đàn ông giàu có tên là 
Matthakuụdalĩ, và một người phụ nữ nghèo khổ tên là 
Cadalĩ ở Kinh Thành Vương Xá, những người lẽ ra sẽ 
phải tái sanh địa ngục do không làm được một việc phước 
thiện nào, đã được tái sanh lên cõi trời Đạo Lợi sau khi 
chết nhờ có cơ hội kính lễ Đức Phật trong những giây 
phút cuối đời của họ. 

Vì thế vào lúc cận tử, nếu chúng ta có thể hồi tưởng 
lại những ân đức của Phật, chắc chắn chúng ta sẽ có được 
một sự tái sanh an vui. Đối với những người lấy niệm Ân 
Đức Phật hay niệm Tâm Từ làm thường nghiệp, lúc cận 
tử họ sẽ giữ được sự an tịnh và thanh thản, làm công việc 
thiền của họ, tức niệm Phật hay rải tâm từ, một cách tự 
động. Họ có thể can đảm đối diện cái chết vì họ đã được 
bảo đảm một sự tái sanh an vui. 

(4) Tích Lũy Nghiệp hay Dĩ Tác Nghiệp 
(Katattã) 

Đây là một hành động có chủ ý hay nghiệp khác, 
không bao gồm trong các loại nghiệp vừa kể, được làm ở 
một thời gian nào đó trước đây và đã quên đi, nhưng tiềm 
lực của nó đủ mạnh để đảm nhiệm vai trò tạo ra tái sanh. 
Loại nghiệp này có hiệu lực khi không nghiệp nào trong 
số ba loại vừa kể làm nhiệm vụ này. 


97 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Vào lúc cận tử nhiều tỷ nghiệp được vận chuyển 
từ tâm này đến tâm khác trong dòng tâm tương tục của 
chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau để có cơ hội tạo ra quả. 
Neu một trọng nghiệp có mặt, nó sẽ chiến thắng cuộc 
tranh đua ấy và tạo điều kiện hay làm duyên cho sự tái 
sanh. 

Neu một trọng nghiệp vắng mặt, điều này thường 
xảy ra, một cận tử nghiệp sẽ đảm nhận vai trò phục hồi 
nghiệp để làm duyên cho tái sanh kiếp kế. Neu cận tử 
nghiệp không có mặt, lúc đó thường nghiệp sẽ xuất hiện 
như một cận tử nghiệp và cho quả của nó. 

Khi ba loại nghiệp trên đều vắng mặt, một dĩ tác 
nghiệp (nghiệp đã làm và quên đi) sẽ nổi lên đảm nhiệm 
vai trò của sanh nghiệp để làm duyên cho sự sanh khởi 
của tái sanh kiếp kế. Một ví dụ rõ ràng về trường hợp này 
là Hoàng Hậu Mallikã 

Mallikã, chánh cung hoàng hậu của Vua Kosala 
của vương thành Xá-vệ, đã làm rất nhiều phước sự nổi bật 
cùng với đức vua. Họ đã chiến thắng trong cuộc tranh tài 
xem ai tạo được phước thù thắng nhất đến Đức Phật giữa 
hoàng tộc và dân chúng trong kinh thảnh Sãvatthi. 

Tuy nhiên có một lần khi bà đi tắm, một con chó 
đã lẻn vào phòng tắm, và bà đã hành dâm với nó. Khi bà 
đi ra khỏi phòng tắm, con chó cũng đi theo. Sự việc này 
được Đức Vua trong lúc nhìn qua cửa sổ đã để ý thấy và 
lập tức chất vấn bà. 

Bà đã kịch liệt nói dối đức vua rằng đức vua đã có 
một cái nhìn méo mó vì bà đi ra chỉ có một mình (chứ 


98 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


không có con chó nào cả). Đức vua liền tin người vợ yêu 
quý của mình và xin lỗi bà. 

Tuy nhiên nghiệp bất thiện này đã xuất hiện trong 
tâm bà vào lúc lâm chúng và đóng vai trò như Dĩ Tác 
Nghiệp (Katattã) đẩy bà vào địa ngục A-tỳ sau khi chết. 
May thay bà chỉ phải chịu thọ khổ ở địa ngục này có bảy 
ngày. Sau đó bà được những trọng nghiệp thiện cứu và tái 
sanh lên cõi trời Đâu Suất (Tusitã). 

Dau sao thì chúng ta cũng không nên để cho số 
phận của chúng ta bị thao túng bởi các dĩ tác nghiệp này. 
Vì có rất nhiều tỷ dĩ tác nghiệp, cả thiện lẫn bất thiện, nên 
chúng ta không thể trông đợi một dĩ tác nghiệp thiện sẽ 
làm nhiệm vụ tạo ra tái sanh được. Chúng ta phải uốn nắn 
số phận của chúng ta như chúng ta mong đợi bằng cách 
tạo một trọng nghiệp thiện hay phát triển một thường 
nghiệp thiện nào đó trong khi chúng ta vẫn còn thời gian 
để làm. 

6. Chết: Chết Sẽ Đến Như Thế Nào? 

Chết là gì? Vi-diệu-pháp định nghĩa chết như sự 
cắt đứt mạng quyền Ợĩvitindriya), hoi nóng (usma = tejo 
dhãtu) và thức (vinnãna) của một cá nhân trong một kiếp 
sống nào đó. 

Tuy nhiên chết không phải là sự hủy diệt hoàn toàn 
của một chúng sanh. Chết là sự chấm dứt tạm thời của 
một hiện tượng tạm thời. Chết ở một noi có nghĩa là tái 
sanh ở nơi khác giống như mặt trời lặn ở một nơi có nghĩa 
là mọc ở một nơi khác vậy. Bao lâu các nhân cho sự hiện 
hữu kế tiếp chưa diệt đời sống vẫn sẽ tiếp tục. 


99 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chết có thể đến theo một trong bốn cách. Bốn cách 
đến của sự chết được so sánh với bốn cách tắt của một 
ngọn đèn dầu. 

Ngọn lửa của cây đèn có thể tắt khi: 

(1) Hết tim, 

(2) Hết dầu 

(3) Cả tim và dầu đều hết, hoặc 

(4) Thình lình gió thổi tắt hay ánh sáng bị 
cố ý tắt cho dù tim và dầu vẫn còn. 

Cũng vậy, một người có thể chết do một trong bốn 
cách sau: 

(1) Chết do hết tuổi thọ, 

(2) Chết do sự diệt của sanh nghiệp, 

(3) Chết do sự chấm dứt của cả tuổi thọ lẫn 
sanh nghiệp, hoặc 

(4) Chết do sự can thiệp của một đoạn 
nghiệp. Có thể nói đây là cái chết bất 
ngờ do tai nạn xe cộ hay tự tử. 

7. Những Dấu Hiệu (nỉmỉtta) Cận Tử: Suy 

Đoán Kiếp Sống Tương Lai 

Khi sanh nghiệp, nghiệp tạo điều kiện cho kiếp 
sống hiện tại sanh khởi và tiếp tục tồn tại, sắp cạn kiệt, 
nhiều tỷ nghiệp trong dòng tâm tương tục của chúng ta sẽ 
cạnh tranh nhau để nắm cơ hội tạo ra kiếp sống kế tiếp. 
Một nghiệp nào đó trong số nhiều tỷ nghiệp ấy chắc chắn 
sẽ chiến thắng. Do sức mạnh của nghiệp này, một trong 
ba dấu hiệu sau sẽ tự xuất hiện tại các căn môn thích họp. 


100 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(1) Nghiệp (kamma): Nghiệp thiện hay bất 
thiện thành công sẽ tạo ra sự tái sanh kế 
tiếp; nghiệp này xuất hiện ở ý môn. 

(2) Nghiệp Tướng (kamma nỉmỉtta): Cảnh 
sắc, âm thanh, mùi, súng, dao, chùa 
tháp, v.v.. .vốn từng được sử dụng hay 
được quan sát trong lúc thực hiện 
nghiệp thành công ấy; dấu hiệu hay 
tướng của nghiệp hiện tại xuất hiện ở 
một trong năm căn môn trong khi dấu 
hiệu hay tướng của nghiệp quá khứ xuất 
hiện ở ý môn. 

(3) Thú Tướng: cảnh liên quan đến nơi sẽ 
tái sanh như bào thai người mẹ, nhà cửa, 
những tòa thiên cung, cảnh địa ngục, 
hay những người mà ta gặp; tướng này 
thường xuất hiện nơi một trong năm căn 
môn. 

Dù một người có chết nhanh thế nào chăng nữa, 
tướng cận tử cũng sẽ luôn luôn xuất hiện. Thường thường 
ngay sau khi một trong những tướng cận tử xuất hiện 
người ấy sẽ chết. Bằng cách suy đoán những tướng này 
chúng ta có thể biết trước được người ấy sẽ thọ sanh nơi 
cõi an vui hay cõi khổ. 

8. Sự Xuất Hiện Của Kiếp sống Mới — Không 

có sự gián đoạn trong dòng tâm tương tục 

Ngay khi tâm tử diệt ở kiếp hiện tại, tâm tái sanh, 
những tâm sở phối hợp với nó, và sắc nghiệp sanh 
(kammaja rũpa) vốn do nghiệp thành công tạo ra sẽ xuất 

101 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


hiện trong kiếp sống mới. Năm uẩn (panca khandhas) 
gồm những tâm quả của nghiệp, những tâm sở phối họp 
với tâm quả và sắc nghiệp sanh này, sẽ tiếp tục sanh khởi 
ở từng sát na tâm cho đến khi sanh nghiệp cạn kiệt. Kiếp 
sống mới sanh lên và diệt cũng theo cách nhu vậy. 

Tâm quả đầu tiên đóng vai trò nhu tâm tục sanh 
(kiết sanh thức). Những tâm quả tiếp theo đóng vai trò 
nhu dòng hữu phần (dòng tâm duy trì kiếp sổng). Tâm 
quả cuối cùng đuợc gọi là tử tâm. Tất cả những tâm quả 
này đuợc tạo ra bởi sanh nghiệp mới. Chúng hoàn toàn 
giống nhau và cùng bắt chung một đối tuợng, đó là tuớng 
cận tử của kiếp sống truớc. 

Vì dòng tâm không bị cắt đứt vào lúc chết và nó 
cứ tiếp tục từ tâm tử của kiếp hiện tại đến tâm tục sanh 
của kiếp sống kế, nên tất cả tiềm lực nghiệp, tất cả tuởng 
tri, kiến thức, tính khí, sự quan tâm hay khuynh huớng tự 
nhiên sẽ di chuyển từ tâm tử của kiếp hiện tại đến tâm tục 
sanh của kiếp sống kế y nhu cách những thuộc tính này 
đuợc di chuyển từ tâm này sang tâm khác trong kiếp hiện 
tại vậy. 

Mặc dù kiếp hiện tại chấm dứt cùng với tâm tử và 
kiếp sống mới bắt đầu với tâm tục sanh, nhung dòng tâm 
tuơng tục chỉ là một và nó cứ tiếp tục trôi chảy hết kiếp 
này đến kiếp khác. Vì thế, theo qui uớc, chúng ta xem 
kiếp sống mới nhu sự tiếp nối của kiếp sống cũ và hai 
kiếp sống tiêu biểu cho cùng một nguời. 

Nhu vậy nếu một nguời bản tính tốt, thông minh, 
quan tâm tới âm nhạc trong kiếp hiện tại này, anh ta sẽ lại 
là nguời có bản tính tốt, thông minh, quan tâm tới âm 


102 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


nhạc trong kiếp sống kế tiếp. Trái lại, nếu một người tính 
tình nóng nảy, đần độn và thích thể thao trong kiếp hiện 
tại, anh ta cũng sẽ lại là người nóng tính, đần độn, và thích 
thể thao trong kiếp kế. Có những bằng chứng thuyết phục 
cho điều này. 

Tuy nhiên, vì sự quan tâm hay thái độ của một 
người trong kiếp hiện tại có thể thay đổi do một sự thay 
đổi nào đó trong hoàn cảnh hay do những nguyên nhân 
nào đó khác, nên sự quan tâm hay thái độ của họ cũng có 
thể thay đổi trong kiếp sống kế. 


103 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


ChmmgVin 

LỜI KHUYÊN TỐT NHẤT CHO VỆC SỐNG VÀ CHẾT 

1. Chánh Kiến: Ngọn đuốc dẫn đường trong 

cuộc sống 

Bình thường, do tâm bị vô minh {avijjã) che đậy 
và những phiền não làm cho ô nhiễm người ta không thể 
thấy được thế gian đúng như thực. Những gì họ thấy chỉ 
là thế gian ảo trong đó con người đang ra sức phấn đấu 
để được sống còn, ra sức đi tìm những phương tiện để 
giúp cho họ có thực phẩm, áo quần, chỗ trú ngụ và trên 
hết là để hưởng thụ các dục lạc càng nhiều càng tốt. 

Vô minh khiến cho con người ảo tưởng rằng ‘cải 
tôV thực sự hiện hữu, vì thế ít nhiều họ sống với thái độ 
ích kỷ, không quan tâm hoặc ít quan tâm đến những người 
khác. Dành ưu tiên cho sự thỏa mãn của cái tôi, họ phạm 
vào đủ loại ác nghiệp khác nhau — giết người, trộm cắp, 
hiếp dâm, nói láo, cờ bạc, đĩ điếm, v.v.. .vì thế mới cần 
phải có chính phủ, luật pháp, sự cưỡng chế của luật pháp 
để ngăn không cho họ phạm những tội ác. 

Thông tấn xã Interíax trích dẫn một báo cáo của tổ 
chức nhi đồng thế giới ngày 22 tháng Mười năm 2004 
rằng ở Nga (Russia) hon 30 ngàn trẻ em ở lứa tuổi từ 13 
đến 19 mất tích mỗi năm do nạn buôn lậu trẻ em và có 
khoảng 2.000 trẻ em tự tử mỗi năm ở nước này. 

Một nghiên cứu của chính phủ Anh hôm 25 tháng 
10 năm 2005 tiết lộ rằng phân nửa trong số những trẻ em 
dưới 11 tuổi đã bị ức hiếp tại trường học. Cảnh sát 


104 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Metropolitan, Luân Đôn hôm 12 tháng Năm, 2006 báo 
cáo rằng mười chín phụ nữ đã được giải cứu trong các 
cuộc bố ráp những kẻ buôn lậu sex xuyên quốc gia. 

Lại nữa, nếu nhìn vào nước Mỹ, quốc gia giàu nhất 
thế giới, chúng ta thấy đất nước này dẫn đầu thế giới về 
bệnh tâm thần với 46 phần trăm người Mỹ mắc chứng rối 
loạn tâm lý tầm mức từ lo lắng và trầm cảm đến sự lạm 
dụng ma túy và rượu bia. Khoảng 25 phần trăm dân số 
Mỹ đạt tiêu chuẩn mắc bệnh tâm thần, và 25 phần trăm 
trong số này mắc chứng rối loạn ‘nghiêm trọng’ đến nỗi 
đã phá vỡ đáng kể khả năng làm việc của họ trong thời 
gian ngắn ngày, Washington Post ngày 8 tháng Sáu năm 
2005 đã báo cáo như vậy. 

Ngày 22 tháng Mười năm 2005 một người đi 
đường đã chứng kiến một phụ nữ lột hết áo quần của ba 
đứa con và ném chúng xuống nước ngay dưới chân cầu 
câu cá gần một trong những khu vực du lịch nổi tiếng ở 
San Lrancisco. Đứa trẻ lớn nhất mới chỉ có 6 tuổi, và hai 
đứa kia 2 tuổi và 16 tháng tuổi. Cả ba đứa hầu như chết 
ngay tức thời. Người mẹ ném chúng vào dòng nước 
khủng khiếp ấy là Lashaun Haưis, 23 tuổi. 

“Đây là hành động điên rồ không thế giải nghĩa 
được và vượt quá giới hạn của trí tưởng tượng. Thành 
thật mà nói, hành động ẩy khiến bạn đau lòng khi nghĩ 
rằng bạn đang song trong một xã hội mà những điều như 
thế này có thể xảy ra, ” Thị Trưởng thành phố San 
Prancisco đã nói với những phóng viên như vậy tại nơi 
xảy ra tội ác. 


105 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Tại sao những tội ác và tình trạng rối loạn tâm lý 
như trường hợp kể trên, và những vấn đề xã hội, những 
vấn đề chính trị lại xảy ra trong thế giới hiện đại này? 
Nguyên nhân sâu xa của tất cả những tội ác và những vấn 
đề này rõ ràng là do phiền não - bản chất thú vật đã 
phát triển mạnh trong tâm con người phàm phu thời nay. 

Có kiến thức về Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) 
được xem là điều cốt yếu, và cần thiết nhất để giảm thiểu 
những phiền não này và phát triển những phẩm chất tốt 
đẹp — phát triển bản chất con người đích thực — để tất 
cả mọi người có thể sống trong bình yên và hòa hợp với 
nhau nhu anh em, chị em trong nhà với sự hiểu biết và 
lòng thưong yêu. 

Sự hiểu biết đúng (chảnh kiến) về bản chất con 
người, về vòng tái sanh luân hồi, về những mối tưong 
quan nhân quả của Pháp Duyên Sanh (Paticcasamuppãda) 
và về quy luật tự nhiên của Nghiệp vốn định hình hay quy 
định số phận của mỗi người sẽ là ngọn đuốc soi đường 
trong cuộc sống dẫn đến một cuộc sống thanh lương, cao 
quý, bình yên và lợi ích. 

• Tà kiến (micchãditthi) bác bỏ nghiệp (kamma) 
và quả của nghiệp là đáng trách nhất. Nó là 
nguyên nhân sanh ra mọi hành động ác. Nó 
khiến cho cái ác chưa sanh sanh khởi và cái ác 
đã sanh càng thêm tăng trưởng. Nó là nguyên 
nhân chính làm duyên cho tái sanh bất hạnh 
sanh khởi sau khi chết. 

• Chánh kiến (sammã dỉtthỉ) tin nơi nghiệp và 
quả của nghiệp là đáng tán dương nhất. Nó là 
nguyên nhân sanh ra mọi thiện nghiệp. Nó 

106 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


khiến cho cái thiện chưa sanh sanh khởi và cái 
thiện đã sanh càng thêm tăng trưởng. Nó là 
nguyên nhân chính làm duyên cho tái sanh an 
vui sanh khởi sau khi chết. 

2. Lòi Khuyên Quý Giá Nhất Cho Nhân Loại 

Sabbapãpassa akaranam, 
kusalassa upasampadã. 
Sacittapariyodapanam, 

Etam buddhãna sãsanam. 

(Tất cả ác không làm, 

Tất cả thiện hoàn thành. 

Giữ cho tâm thanh tịnh. 

Chư Phật thường khuyên dạy.) 

Pháp Cú 183. 

Có thể nói đây là lời khuyên đơn giản nhưng vô 
cùng sâu sắc của ba đời chư Phật. Thực vậy, nó là lời 
khuyên tốt nhất từng được đưa ra cho nhân loại. Nó chỉ 
ra một lối sống đúng, một mục đích sống, và những 
phương tiện để đạt được lợi lạc lớn nhất trong cuộc sống. 

Đe sống được theo lời khuyên vàng ngọc của ba 
đời chư Phật này, trước hết chúng ta phải biết thế nào là 
ác và thế nào là thiện. Như nhà hiền triết Socrate đã nhận 
xét, nếu người ta chắc chắn biết thế nào là thiện và thế 
nào là ác, sẽ không ai quay lưng lại với cái thiện và đi 
theo cái ác. 


107 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Theo Đức Phật, một hành động được gọi là thiện 
nếu nó vô lỗi và không bị khiển trách, tức là nó không gây 
bất cứ thiệt hại nào cho bất kỳ ai, và nó là lợi ích vì nó 
mang lại những kết quả tốt đẹp cho người làm hành động 
ấy và cho cả những người khác nữa. 

Ngược lại một hành động là xấu khi nó có lỗi và 
đáng bị khiển trách, tức là, nó làm hại bản thân hoặc làm 
hại người khác, và nó đem lại những hậu quả xấu cho 
người làm hành động ấy và cho người khác. 

Theo sự định nghĩa này thì có ba loại hành ác của 
thân: (1) sát sanh, (2) trộm cắp và (3) tà dâm. 

Thêm nữa, có bốn lọai hành ác của lời nói: (1) nói 
dối, (2) nói lời chia rẽ hay nói xấu người khác, (3) nói lời 
thô lỗ và xỉ vả, và (4) nói lời vô ích hay nói những chuyện 
tầm phào không đem lại lợi ích gì cho người nói cũng như 
người nghe. 

Ngoài ra còn có ba loại ý nghĩ ác: (1) ý tham hay 
ý nghĩ đến việc lấy tài sản của người khác một cách bất 
hợp pháp, (2) ý sân hay ác ý muốn hủy diệt sự sống hay 
tài sản của người khác, và (3) tà kiến không tin nghiệp và 
quả của nghiệp. 

Mười loại hành ác hay ác hạnh này được gọi là 
“Akusalakammapatha” - Nghiệp Đạo Bất Thiện hay sự 
thành tựu của ác nghiệp sẽ đưa đến tái sanh đau khổ. 

Trong số mười loại ác hạnh ấy tà kiến được xem 
như nghiêm trọng nhất và đáng khiển trách nhất. Vì thế 
có được chánh kiến về nghiệp, tức có niềm tin nơi nghiệp 
và quả của nghiệp là điều hết sức quan trọng. 


108 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Không làm mười điều bất thiện kể trên có nghĩa là 
(làm) mười điều thiện. Như vậy ba thân hành thiện là (1) 
không sát sanh, (2) không trộm cắp, và (3) không tà dâm. 

Bốn khẩu hành thiện là (1) không nói dối, (2) 
không nói lời chia rẽ hay nói xấu kẻ khác, (3) không dùng 
ngôn ngữ thô lỗ, cộc cằn, và (4) không nói lời vô ích. 

Ngoài ra còn có ba loại ý nghĩ thiện: (1) ý không 
tham hay không nghĩ đến việc lấy tài sản của người khác 
một cách bất hợp pháp, (2) ý không sân hay ác ý muốn 
hủy diệt sự sống và tài sản của người khác, và (3) có 
chánh kiến. 

Mười loại thiện nghiệp hay thiện hạnh kể trên 
được gọi là “kusalakammapatha” — Thiện Nghiệp Đạo 
hay sự thành tựu của thiện nghiệp sẽ dẫn đến tái sanh an 
vui. 

Đức Phật đã dựa trên nền tảng của nghiệp và quả 
của nghiệp để đưa ra định nghĩa về thiện và ác này. 
Những hành động tốt được thực hiện bởi tâm thiện làm 
phát sanh những thiện nghiệp và quả lành. Những hành 
động ác được thực hiện bởi tâm bất thiện làm phát sanh 
những bất thiện nghiệp và quả bất thiện. 

Trong việc thực hành lời dạy của Đức Phật: tránh 
làm các điều ác, hoàn thành mọi điều thiện, giữ cho tâm 
trong sạch, người tại gia cư sĩ phải giữ ngũ giới, như vậy 
họ tránh được mười ác hạnh, đồng thời hoàn thảnh được 
mười thiện hạnh, và thanh tịnh tâm khỏi những phiền não 
thô, tức những phiền não ở cấp độ vi phạm (vĩtikkamma 
kilesãs) trách nhiệm cho việc phạm những ác nghiệp. 


109 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Sự vắng mặt của những phiền não thô ở cấp độ vi 
phạm trong dòng tâm thức sẽ ngay lập tức đem lại an lạc 
cho tâm. Vì vậy mà Đức Phật nói với ngài Ananda: “Này 
Ananda, sự thực hành giới vô lỗi và cao quỷ có quả là sự 
bình yên và an lạc của tâm và tác động sự bình yên và an 
lạc ẩy đến tâm. ” 

“Lạc vô lỗi’ được gọi là ‘anavajja sukha\ Nó là 
dục lạc cao tột nhất. 

3. Những Lợi ích To Lớn của việc Giữ Ngũ 
Giói 

Những lợi ích mà người ta nhận được từ việc giữ 
ngũ giới lớn hơn bố thí rất nhiều. Vì lẽ một đời sống giới 
hạnh luôn luôn có đức lớn kèm theo, nên những người 
ngay thẳng yêu quý ngũ giới như yêu quý chính sự sống 
của mình. Chuyên cần giữ ngũ giới sẽ đem lại những lợi 
ích sau: 

(1) Vì lẽ những hành vi và lời nói của một người 
chuyên cần giữ giới là vô lỗi và đáng tán 
dương, nên người ấy có nhân cách đạo đức tốt 
nhất. Nhân cách tốt là tài sản quý giá nhất của 
một người. 

(2) Vì lẽ người ấy tránh làm hại các chúng sanh, 
nên người ấy đã đem lại sự bình yên và hạnh 
phúc cho muôn loài, kể cả bản thân vị ấy. Thực 
vậy, nếu tất cả mọi người đều giữ ngũ giới một 
cách thiết tha, ngay lập tức chúng ta sẽ có một 
‘Thế Giới Hòa Bình’. 


110 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(3) Vì lẽ người ấy có thể ngăn những phiền não thô 
như tham, sân không cho sanh khởi trong tâm, 
nên vị ấy hưởng được sự bình yên và an lạc tức 
thòi. Và chính sự bình yên nội tại này sẽ dẫn 
đến một thế giới yên bình. 

(4) Tâm từ bi nở hoa trong một người có nhân cách 
và đạo đức tốt đẹp. Vì thế khuôn mặt của vị ấy 
luôn luôn an tịnh, trong sáng, và đáng yêu mến. 
Mọi người thương yêu và kính trọng người ấy. 
Vì thế người ấy có thể đi đến bất cứ hội chúng 
nào với thái độ lịch thiệp và can đảm. 

(5) Ngũ giới tiêu biểu cho chiếc áo xinh đẹp và hấp 
dẫn nhất, nó cũng là mùi hương thơm ngát 
nhất. 

"Hương các loại hoa thơm 
Không ngược bay chiều gió 
Nhưng hương người đức hạnh 
Ngược gió khắp tung bay 
Chỉ có bậc chân nhân 
Tỏa khắp mọi phương trời." 

(Na pupphagandho pativãtameti, 
na candanam tagaramallikã. 
satanca gandho pativãtameti, 
sabbã disã sappuriso pavãyati. DP.54) 

(6) Một người giới đức, do chánh niệm và chuyên 
cần, chắc chắn sẽ thành công trong việc buôn 
bán và trong việc tích tạo tài sản. 


111 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(7) Tiếng lành tốt đẹp của người ấy được lan 
truyền khắp nơi. 

(8) Trong Kinh Asaụkheyya Đức Phật khuyên một 
người, nếu có ước nguyện muốn được bạn bè 
quý mến, muốn có được tài sản lớn, muốn có 
danh thơm và địa vị cao trong xã hội, hãy giữ 
giới cho trong sạch. 

“Ịijhati bhikkave Sĩlavato cetopanithi 
visuddhattã” (AU wishes of a person wỉth pure 
virtue wilỉ be fulfilled, becauce his mind is 
pure, Mọi ước nguyện của một người có giới 
đức trong sạch sẽ được thành tựu, nhờ tâm 
của người ẩy trong sạch.) 

(9) Một người có giới đức trong sạch sẽ thoát khỏi 
bốn điều nguy hiểm: 

(i) Người ấy thoát khỏi mối nguy của việc 
tự mình trách mình; 

(ii) Người ấy thoát khỏi mối nguy của việc 
bị người khác khiển trách. 

(iii) Người ấy thoát khỏi mối nguy của việc 
bị pháp luật trừng trị; 

(iv) Người ấy thoát khỏi mối nguy bị tái 
sanh vào bốn ác đạo sau khi chết. 


112 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(10) Vào lúc chết người ấy sẽ không bị si mê và 
rối loạn, tâm luôn nhớ đến những thiện nghiệp 
mình đã làm. 

(11) Người ấy sẽ tái sanh vào cõi an vui sau khi 
chết. 

Do đó, mọi người nên giữ ngũ giới một 
cách tự nguyện và chuyên cần vì những lợi ích 
của giữ giới là rất lớn và hậu quả ác cũng rất 
khủng khiếp nếu một người phá giới và phạm 
vào những điều bất thiện. 

Dhammam care sucaritarn, 
na nam duccaritam care; 
dhammacãrĩ sukham seti, 
asmim loke paramhi ca. 

"Hãy khéo sống chánh hạnh, 

Chớ sống theo tà hạnh! 

Người chánh hạnh hưởng lạc, 

Cả đời này, đời sau." PC 169 

Sukhani yãva jarã sĩlarn, 
sukhã saddhã patitthitã; 
sukho pannãya patilãbho, 
pãpãnani akaranam sukham. 

"Vui thay, già có giới! 

Vui thay, tín an trú! 


113 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Vui thay, được trí tuệ, 

Vui thay, ác không làm." PC 333 

4. Thanh Tịnh Tâm Có Hệ Thống 

Đe tránh điều ác ở mức cao hơn, để làm được 
những điều thiện lớn hơn và để thanh tịnh tâm hoàn toàn 
Đức Phật đưa ra lộ trình tu tập theo Bát Thánh Đạo bao 
gồm Tam Học: Giới Học, Định Học, và Tuệ Học. 

5. Giói Học (Sĩla Sikkhã) 

Cao hơn ngũ giới là Bát Quan Trai Giới (Uposatha 
Sĩla) bao gồm tám hoặc chín giới mà thông thường người 
tại gia cư sĩ sẽ phải giữ khi thọ trì Tam Học. 

Trong việc giữ Bát Quan Trai Giới một người phải 
tránh mọi hoạt động tình dục và không ăn từ sau giờ ngọ 
(12g) cho đến hừng đông sáng hôm sau. Người ấy cũng 
phải tránh nghe nhạc, tránh ca hát, nhảy múa, và không 
dùng các loại nước hoa, mỹ phẩm, giường ghế cao sang 
hoặc xa xỉ. Mục đích của việc kiêng tránh này là nhằm 
thanh tịnh tâm khỏi dục vọng và các phiền não thô khác. 

Việc giữ chín giới (Navaụga Sĩla) được thọ trì như 

sau: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

Con xin vâng giữ điều học là cổ ỷ tránh xa sự sát 

sanh. 

2- Adinadãnã veramanisikkhãpadam 

samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cổ ỷ tránh xa sự 

trộm cắp. 


114 




CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


3- Abrahmacarỉyã veramanisikkhãpadam 
samãdỉyãmỉ. 

Con xỉn vâng giữ điều học là cố ỷ tránh xa sự 
hành dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói 
dổi. 

5- Surã-meraya-majja-pamãdatthãnã veramani- 
sikhãpadam samãdỉyãmỉ. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ỷ tránh xa sự 
uổng rượu và các chất say. 

6- Vikãlabhojanã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cổ ỷ tránh xa sự ăn 
sải giờ. 

1- Nacca-gĩta-vãdita-visũka-dassana-mãla- 
gandha-vilepana-dhãrama-mannana - 
vibhũsanatthãnã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cổ ỷ tránh xa sự 
múa hát, tho kèn dờn, xem múa hát nghe dờn kèn, 
trang điếm, thoa vật thơm, dồi phẩn và đeo tràng 
hoa. 

8- Uccãsayana-mahãsayanã 
veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin vâng giữ điều học là cổ ỷ tránh xa chỗ 
nằm, ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

9- Mettãsahagatena cetasã 
sabbapãnabhũtesupharittvã viharanam 
samãdiyãmi. 


115 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Con nguyện thọ trì pháp an trú tâm từ biến mãn 
tất cả chúng sanh. 

Ghi Chú: (1) Neu chỉ giữ tám giới thì bỏ giới thứ 
chỉn. (2) trường hợp chỉ giữ ngũ giới (panca-sĩỉa) 
thì đọc năm giới đầu và thay giới thứ ba thành 
Kãmesumicchãcãra veramani sikkhãpadam 
samãdiyãmi - Con xỉn vâng giữ điều học là cố ỷ 
tránh xa sự tà dâm.) 


Người Phật tử cũng nên giữ Uposatha-Sĩla (Bát 
Quan Trai Giới) vào những ngày trai giới. Sau khi thọ trì 
các giới xong, người Phật tử nên hành thiền quán tưởng 
những ân đức của Phật, đó là Tùy Niệm Phật 
(Buddhãnussati), hay rải tâm từ (mettã bhãvanã), đế giữ 
cho tâm trong sạch và gặt hái được những lợi ích lớn. 

Lợi ích của việc giữ bát quan trai giới lớn hơn rất 
nhiều so với giữ ngũ giới. 

(1) Người giữ Bát Quan Trai giới sẽ thành tựu tài 
sản lớn và quyền lực lớn. 

(2) Ngay cả muốn trở thảnh một vị Chuyển Luân 
Vương trong tương lai một người cũng phải thọ 
trì Bát Quan Trai Giới. 

(3) Được thọ hưởng tài sản lớn và những xa hoa 
của cõi trời và cõi người trong suốt vòng luân 
hồi cho đến khi chứng đắc Niết-bàn. 

(4) Trong kiếp sống hiện tại người ấy sẽ là người 
trong trắng, chánh trực và hiền thiện, và nhu 
vậy người ấy sẽ nhận được sự ngưỡng mộ và 


116 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


yêu thương từ nhiều người cũng như từ chư 
thiên. 

(5) Những ước nguyện của người giữ bát quan trai 
giới sẽ được thành tựu... 

Bốn Loại Giói Đưa Đến Sự Thanh Tịnh Toàn Diện 

Đối với các vị Tỳ-kheo thọ trì Tam Học họ phải 
giữ bốn loại giới để được trong sạch trên mọi phương 
diện. 

(1) Pãtimokkha-sarhvara Sĩla (Giới Bổn Thu Thúc 
Giới) 

Đây là bộ giới luật gồm 227 điều mà Đức Phật đã 
quy định cho các vị Tỳ-kheo để tuân giữ. 

‘Pãtimokkha’ là giới thuộc các học giới, vì nó giải 
thoát người bảo vệ giới, giữ gìn giới khỏi cái khổ của bốn 
ác đạo. 

‘samvara’ có nghĩa là thu thúc, chế ngự, vốn là một 
thuật ngữ trỏ sự không vượt qua hay không vi phạm của 
thân và lời nói. 

Đối với người tại gia cư sĩ Bát Quan Trai giới đóng 
vai trò như Pãtimokkha-sarhvara Sĩla này. 

(2) Indriya-sarhvara Sĩla (Thu Thúc Lục Căn Giới) 

Nó là sự chế ngự sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
và tâm, để ngăn sự sanh khởi của phiền não tại các căn 
này. 

(3) Ãjĩvapãrisuddhi Sĩla (Hoạt Mạng Thanh Tịnh 
Giới): 


117 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Đây là loại giới liên quan đến sự trong sạch của 
việc nuôi mạng. Khi một nguời đã thọ trì lối sống cao quý 
nhu một hành giả, họ phải tránh việc tầm cầu bất xứng và 
ác hạnh trong việc kiếm sống (nuôi mạng) của mình. 

(4) Paccaya-sanissita Sĩla: Quán Tuởng Tứ Vật 
Dụng Giới 

Đây là loại giới liên quan đến việc sử dụng những 
nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Vị Tỳ-kheo phải quán 
mục đích sử dụng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống 
nhu y phục, thực phẩm, chỗ trú ngụ (cốc liêu...), và thuốc 
trị bịnh để ngăn ngừa sự khởi sanh của các phiền não khi 
sử dụng chúng. 

Hành giả cu sĩ cũng nên thọ trì Catuparisuddhi Sĩla 
(Tứ Thanh Tịnh Giới) để tiến bộ nhanh hơn trong việc 
hành thiền. 

6. Định Học (Samãdhỉ Sỉkkhã) 

Giới đè nén các phiền não thô hay những phiền não 
ở cấp độ vi phạm (vĩtikkama kilesãs) và ngăn không cho 
chúng sanh khởi trong tâm. Vì thế tu tập giới có thể tịnh 
hóa tâm khỏi những phiền não thô. Thanh tịnh giới đuợc 
gọi là ‘SĩlavỉsuddhV. 

Tuy nhiên những phiền não ở cấp độ hoạt hóa 
(pariyutthãna kilesãs) vẫn sanh khởi trong tâm và kích 
động tâm. Những phiền não ở cấp độ này chỉ có thể bị đè 
nén và ngăn không cho sanh khởi trong một thời gian dài 
bằng việc tu tập tâm hay còn gọi là tu tập định (samatha 
bhãvanã). Chỉ khi những phiền não này bị đè nén và ngăn 
không cho sanh khởi trong tâm, tâm mới đuợc thanh tịnh, 


118 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


lắng yên và đầy năng lực. Thanh tịnh tâm được gọi là 
‘cỉttavisuddhư. 

Do đạt đến Thanh Tịnh Tâm và làm cho tâm 
mạnh mẽ đế thay được các thực tại toi hậu một 
cách rõ ràng là điều rất quan trọng, Đức Phật đã 
ẩn định 40 đề mục thiền. Tất cả những đề mục 
thiền định này đều hữu dụng và lợi ích theo cách 
riêng của chúng và bất kỳ đề mục nào trong chúng 
cũng có thế được dùng đế phát triến Chánh Định 
(sammã samãdhỉ) mà von sẽ tạo ra sự Thanh Tịnh 
của Tâm. 

Và vì sự tu tập chánh định rất quan trọng đối với 
thiền minh sát (vipassanã bhãvanã) nên trong Kinh Định 
(Samãdhi Sutta) và nhiều bài kinh khác Đức Phật đã 
khuyên các vị Tỳ-kheo: 

“Samãdiht bhikkhave bhãvetha samãhito 
bhikkhave bhikkhu yathãbhũtam pajãnãti. ” 

“Này các Tỳ-kheo, hãy cổ gang tu tập tâm định. Vị 
Tỳ-kheo có định sẽ thấy các pháp đúng như thực. ” 

Bình thường do tâm chúng ta bị vô minh và năm 
triền cái che đậy, chúng ta không thể thấy được tâm và 
các tâm sở của nó cũng nhu chúng ta không thể thấy được 
các tổng hợp sắc (rũpa kalãpas) và các thành phần cấu 
thành của chúng. 

Vi-diệu-pháp mô tả 45 loại tâm có thể sanh khởi 
trong một phàm nhân và các tâm thiền cũng sẽ sanh nếu 
người ấy tu tập thiền định. Tất cả những tâm này là do sự 
kết họp khác nhau của tâm và các tâm sở tạo thành. 


119 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Cũng vậy, thân được tạo thảnh từ 21 loại các nhóm 
sắc với sự kết hợp khác nhau của các sắc tối hậu. Những 
sắc này phải được quán sát đúng như thực để thấy ra các 
thực tại tối hậu trong thiền minh sát. Và để quán được 
những thực tại tối hậu này đúng như thực, điều quan trọng 
là phải phát triển chánh định. 

Năm Triền Cái hay Năm Kẻ Thù (Nĩvaranas) 

Năm triền cái làm ô nhiễm tâm, hạ thấp tâm, và 
khuấy động tâm khiến cho tâm không yên và lang thang 
hết đối tượng này đến đối tượng khác. Các triền cái làm 
cho chúng ta lo là và quên làm các việc phước thiện. 
Chúng còn cản trở và ngăn sự sanh khởi của những tư duy 
thiện, hành động thiện, cũng nhu các tâm thiền và đạo 
quả. 

Vì thế, năm triền cái được xem là những kẻ thù gần 
nhất và lớn nhất của chúng ta vì chúng cản trở và gây 
chướng ngại cho sự tiến bộ của chúng ta trong cuộc sống 
và sẽ đưa chúng ta xuống các cõi khổ. Do đó chúng ta 
phải chiến đấu chống lại chúng với hết khả năng của 
mình. Chúng ta phải xua đuổi chúng ra khỏi tâm và đè 
nén chúng để chúng không thể sanh khởi trở lại. Năm 
triền cái tiêu biểu cho các tâm sở bất thiện sau: 

(1) Kãmacchanda — Dục tham (lobha) 

Hầu hết thời gian tham dục ảnh hưởng tâm bằng 
cách muốn có cái này, muốn có cái kia, để tìm kiếm dục 
lạc, và lang thang hết đối tượng này đến đối tượng khác. 
Nó khiến cho tâm (căn) tham phát sanh. 

Dục tham khiến người ta lãng phí thời gian vào 
những việc bất thiện và lãng quên những việc thiện. 

120 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Trong tu tập nó ngăn che và cản trở sự sanh khởi của thiền 
(jhãna), Đạo và Quả bằng cách làm cho tâm phân tán đến 
những dục trần khác nhau. 

(2) Vyãpãda — Sân hận (dosa) 

Khi tâm nuôi duỡng nỗi đau buồn, tức tuởi, sân 
hận, uu sầu, lo lắng, rối trí, chán nản, tuyệt vọng, căng 
thẳng, v.v.... nó khiến cho tâm (căn) sân sanh khởi cùng 
với uu tâm. Khi tâm sân sanh, vô minh phối họp với nó 
sẽ làm mù mắt tâm khiến tâm không còn biết gì đến các 
việc thiện. 

Trong tu tập thì tâm sân che đậy và cản trở sự sanh 
khởi của thiền, đạo và quả. 

(3) Thina-middha — Hôn Trầm - Thụy Miên 

Hôn trầm, thụy miên làm cho tâm mờ đục, yếu ớt, 
thụ động, luời biếng và ngủ gà ngủ gật. Chúng khiến cho 
tâm bất thiện sanh khởi ngay cả khi một nguời đang tụng 
kinh hay hành thiền. Nhu vậy nguời này không thu nhặt 
đuợc chút phuớc báu nào vì các tâm thiện không sanh. 

(4) Uddhacca-Kukkucca — Trạo Cử - Hối Hận 

Trạo cử làm cho tâm không yên và khiến cho tâm 
si phát sanh. Hối hận làm cho một nguời ăn năn, hối tiếc 
về điều thiện đã không làm và điều ác đã làm; nó khiến 
cho tâm sân sanh khởi. Nhu vậy trạo cử và hối hận làm 
cho nguời ta quên những thiện nghiệp và cản trở sự sanh 
khởi của thiền, đạo quả trong tu tập. 

(5) Vicikicchã — Hoài Nghi 


121 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Đó là sự hoài nghi về Tam Bảo, về Giáo lý Duyên 
Sanh gồm luôn nghiệp và quả của nghiệp, hoài nghi về 
Tứ Thánh Đe và Tam Học. Nó khiến cho tâm si phát sanh, 
và ngăn sự sanh khởi của tâm thiện, thiền và đạo quả. 

Đức Phật so sánh dục tham với nuớc pha lẫn với 
nhiều thứ màu, sân hận với nuớc đang sôi, hôn trầm - 
thụy miên với nuớc bị rong rêu che phủ, trạo cử - hối hận 
với nuớc bị xao động vì gió táp, và hoài nghi với nuớc 
bùn vẩn đục. 

Trong các loại nuớc nhu vậy nguời ta không thể 
nhận ra sự phản chiếu của mặt mình nhu thế nào, thì khi 
có sự hiện diện của bất kỳ một trong năm triền cái này 
nguời ta cũng không thể phân biệt rõ lợi ích của mình, lợi 
ích của nguời khác và lợi ích của cả hai nhu vậy. 

Ngũ Lực hay Năm Người Bạn 

Đe chiến đấu với năm triền cái chúng ta có năm 
phẩm chất nội tại có thể tác hành như những sức mạnh 
tinh thần (balas- ngũ lực) và các căn tinh thần {indriyas- 
ngũ căn). 

Như những căn tinh thần, ngũ căn có khả năng 
kiểm soát các pháp đồng sanh của chúng (đó là tâm và 
các tâm sở khác) và như những sức mạnh tinh thần, ngũ 
lực trụ vững chắc và bất động trước những sức mạnh đối 
nghịch. Vì thế nếu chúng ta trau dồi và phát triển được 
những sức mạnh này, chúng ta sẽ chiến thắng trận đánh 
chống lại kẻ thù. 

(1) Saddhã — Tín hay niềm tin nơi Tam Bảo và 
Bát Chánh Đạo 


122 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Khi một người hiểu rõ các ân đức của Phật, Pháp, 
Tăng, và tính chất của Bát Chánh Đạo trên mọi phương 
diện, người ấy có đức tin (saddhã) và tin rằng những ân 
đức và tính chất này là thực và chúng có thể dập tắt mọi 
khổ đau cũng như đem lại sự bình yên và hạnh phúc vĩnh 
hằng. Khi một người có đức tin hay niềm tin như vậy và 
khi họ biết rằng họ có thể nưcmg nhờ vào những ân đức 
ấy, họ không còn do dự để chiến đấu dũng cảm với các 
triền cái. Thực sự, Phật, Pháp, Tăng là những sức mạnh 
vĩ đại nhất trên thế gian. Khi một người tự tin rằng họ có 
thể nhận được sự trợ giúp của những sức mạnh này, họ 
chắc chắn sẽ thành công. Neu Tín (saddhã) mạnh, họ có 
thể chấm dứt được cái khổ của luân hồi. 

(2) Vĩriya — Tấn hay năng lực hỗ trợ cho các pháp 
đồng sanh của nó không bị lỏng lẻo. 

Neu một người nỗ lực chuyên cần, thậm chí họ có 
thể thảnh Phật. Vì thế nếu tinh tấn hay nghị lực mạnh, 
một người chắc chắn sẽ thành công trong cuộc chiến đấu 
chống lại các triền cái. Khi người ấy đối diện với khó 
khăn, họ sẽ không nản chí, mà giải quyết nó với nỗ lực và 
sự kiên trì tích cực, thông minh cho đến khi đạt được sự 
thành công. 

Tấn là một tâm sở trung tánh có thể dự phần vào 
cả những nỗ lực tốt lẫn xấu. Chỉ có tinh tấn phối hợp với 
các tâm thiện là tốt. Nỗ lực kiên trì để loại trừ điều ác đã 
sanh trong tâm, ngăn ngừa sự sanh khởi của ác pháp chưa 
sanh, làm cho sanh khởi thiện pháp chưa sanh, tăng cường 
và củng cố các thiện pháp đã sanh là chánh tinh tấn. 

(3) Sati — Niệm; sự nhớ lại các thiện nghiệp 


123 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Không sống cẩu thả phóng dật, mà luôn luôn có sự 
chú niệm và hay biết việc thiện mình đang làm đuợc gọi 
là Sati. Mỗi sáng, Đức Phật thuờng nhắc nhở các hàng đệ 
tử của ngài: “Appamãdena bhỉkkhave sampãdetha — 
Này các Tỳ-kheo, hãy cố gắng hoàn thành các thiện 
pháp với chánh niệm và chuyên cần 

Chúng ta nên luu ý đến lời nhắc nhở này của Đức 
Phật và cố gắng chú tâm đến việc thiện chúng ta đang làm 
với chánh niệm. Khi hành thiền chúng ta phải gắn sự chú 
tâm của chúng ta trên đối tuợng thiền và cố gắng hay biết 
đối tuợng một cách liên tục. 

(4) Samãdhi — Định; sự nhất tâm 

Samãdhi tiêu biểu cho tâm sở nhất tâm (ekaggatã 
cetasỉka). Nó cũng là một tâm sở trung tính phối hợp với 
tất cả tâm (thiện cũng nhu bất thiện). Định hợp nhất các 
pháp đồng sanh của nó, tức tâm và các tâm sở, và giữ cho 
chúng gắn chặt trên đối tuợng thiền và để cho chúng thấy 
rõ đối tuợng một cách chăm chú. Khi định mạnh nó có 
thể đè nén dục tham (kamacchanda) không cho khởi lên 
trong tâm. 

Viriya, sati và Samãdhi (tinh tấn, chánh niệm, tỉnh 
giác) tạo thành Định Học trong Tam Học. Tu tập ba yếu 
tố này có nghĩa là đang hoàn thành định học để đạt đến 
chánh định. Chánh định (sammãsamãdhi), theo lời dạy 
của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ, tuơng đuơng với 
định phối họp với bốn thiền sắc giới. 

Khi một hành giả đạt đến chánh định, các thiền chi 
phát triển đầy đủ và có thể đè nén năm triền cái không 
cho sanh khởi trong tâm một cách hiệu quả. Nhu vậy 


124 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


người ấy đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các 
triền cái. Vì tâm lúc này không còn những phiền não, nên 
‘Citta Visuddhi’ (‘sự thanh tịnh tâm’) cũng được đạt đến. 

(5) Pannã — Tuệ; trí thể nhập vào bản chất thực 
của đối tượng giác quan. 

Pannã hay trí tuệ hiểu rõ bản chất thực của đối 
tượng giác quan dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã cũng 
như dưới dạng Tứ Thánh Đe. Nó cũng hiểu rõ giá trị của 
đối tượng giác quan như đạo đức và phi đạo đức, thiện và 
bất thiện, và như nghiệp và quả của nghiệp. Cái hiểu biết 
theo nhiều cách khác nhau nhu vừa mô tả được gọi là trí 
tuệ (pannã). 

Trí tuệ có đặc tính là biết rõ sự thực (chân lý) kể 
cả Tứ Thánh Đe. Nhiệm vụ của nó là làm cho đối tượng 
giác quan trở nên rõ ràng và sinh động. Do trí tuệ biết rõ 
bản chất thực của đối tượng giác quan nên nó được thể 
hiện như vô si trong tâm của người hành thiền. 

Si mê có đặc tính che dấu bản chất thực của đối 
tượng giác quan, hay nói khác hơn nó làm cho bản chất 
thực này bị che dấu và không phô bày ra. Do vô minh 
không biết bản chất thực của đối tượng giác quan nên nó 
cũng có đặc tính của sự si mê. 

Trí tuệ cũng giống nhu ánh đèn pha làm phoi bày 
bản chất thực của đối tượng giác quan nhờ đó nó loại trừ 
bóng tối của vô minh. Và vì trí tuệ là đối nghịch của vô 
minh hay si mê nên nó được gọi là Minh (vijja) hay Vô 
Si (amoha). 

Trí tuệ tiêu biểu cho chi Đạo gọi là ‘Chánh Kiến’ 
(sammãditthi). Nó bắt đầu với sự hiểu biết về nghiệp và 

125 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


quả của nghiệp và nó cần phải được tu tập cho đến mức 
Đạo Tuệ để hiểu biết sâu xa Tứ Thánh Đế trên mọi 
phưong diện. 

Thiền Chỉ 

Trong số bốn mươi đề mục thiền chỉ thì niệm hơi 
thở (ãnãpãnassatỉ) là phổ thông nhất và được dùng một 
cách rộng rãi nhất ở nhiều trung tâm thiền để phát triển 
định tâm. 

Trong việc thực hành niệm hơi thở điều quan trọng 
là phải tuân theo những chỉ dẫn của Đức Phật như đã mô 
tả trong Kinh Điển PãỊi và Thanh Tịnh Đạo. Nói chung 
thiền này nên được thực hành dưới sự hướng dẫn của một 
vị thầy có khả năng, đặc biệt là vị thầy mà tự thân đã phát 
triển được bốn thiền sắc giới (rũpãvacara jhãna) trong đề 
mục niệm hơi thở. 

Như Vi Diệu Pháp mô tả, trong lúc người hành 
thiền đang tập trung tâm mình vào hơi thở vô và hơi thở 
ra tại điểm xúc chạm giữa lỗ mũi và môi trên, các tâm đại 
thiện dục giới (mahãkusala citta) sẽ khởi lên hàng tỷ 
(tâm) mỗi giây đi kèm với năm thiền chi (tầm, tứ, hỷ, lạc 
và định). Khi các thiền chi được phát triển đầy đủ chúng 
sẽ ngăn các triền cái không cho khởi sanh. 

Như vậy, khi an chỉ định hoặc sơ thiền được đạt 
đến, tâm thoát khỏi mọi phiền não và hành giả thảnh tựu 
sự ‘Thanh Tịnh Tâm’ (citta visuddhi). 

Trong thiền niệm hơi thở có ba loại tướng (nimitta) 
và ba giai đoạn tu tập (bhãvanã). Khi hơi thở vô và hơi 
thở ra được nhận biết qua sự phớt chạm nhẹ nhàng ở chót 


126 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


mũi hay ở môi trên thì đó gọi là chuẩn bị tướng 
(parikamma nimitta). 

Khi định tăng trưởng đến một mức nào đó hơi thở 
vô và hơi thở ra xuất hiện như làn khói thuốc màu xám. 
Tướng này cũng được xem là chuẩn bị tướng. Khi hành 
giả tiếp tục thiền bằng cách tập trung tâm vào hơi thở vô 
và hơi thở ra tại điểm xúc chạm, tướng trở nên càng lúc 
càng trắng hơn cho đến khi nó trở thảnh giống như một 
cây gậy trắng hay một khối trắng như bông gòn tại điểm 
xúc chạm của hơi thở với lỗ mũi. Tướng thuần trắng này 
được gọi là Học Tướng (uggaha nimitta). 

Hành giả tiếp tục hành thiền bằng cách tập trung 
tâm trên hơi thở vô và hơi thở ra tại điểm xúc chạm này. 
Tuy nhiên nếu tâm vẫn duy trì tập trung trên học tướng, 
nó cần phải được giữ chặt ở đó cho đến khi tướng trở nên 
rất sáng và rõ ràng. Tướng mới này được gọi là Tợ Tướng 
(patỉghãga nimitta). Học tướng và tợ tướng có thế xuất 
hiện trong những hình thức khác nhau tùy thuộc vào 
tưởng của người hành thiền. 

Việc hành thiền từ lúc bắt đầu cho đến khi có sự 
xuất hiện của tợ tướng được gọi là giai đoạn tu tập chuẩn 
bị (parikamma bhãvanã). ở giai đoạn này định phối họp 
với tâm thiền được gọi là Chuẩn Bị Định (parikamma 
samãdhỉ). Theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh 
Pacalãyamanã thì ở giai đoạn này ánh sáng có thể phát ra 
từ tâm. 

Khi tợ tướng xuất hiện thì giai đoạn cận tu tập 
(upacãra bhãvanã) đã được đạt đến. Định ở giai đoạn này 
được gọi là Cận Định (upacãra samãdhi). ở giai đoạn này 


127 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


ánh sáng phát ra từ tâm định rất sáng và xuyên thấu. Với 
sự trợ giúp của ánh sáng này nguời hành thiền có thể thấy 
những vật ở chung quang một cách rõ ràng dù mắt vẫn 
nhắm. Vị ấy cũng có thể thấy những nội tạng nhu tim, 
gan, phổi trong thân mình cũng nhu thân của nguời khác. 

Gắn chặt tâm trên tợ tuớng nguời hành thiền tiếp 
tục công việc hành thiền của mình. Khi tâm gắn chặt trên 
tợ tuớng đuợc một, hai hoặc ba giờ thì có thể cho rằng vị 
ấy đã đạt đến sơ thiền. Nhung để chắc chắn, ý môn (dòng 
hữu phần) phải đuợc phân biệt; tợ tuớng và các thiền chi 
xuất hiện ở ý môn cũng phải đuợc phân biệt. Sau đó vị ấy 
phải thực hành để có đuợc sự làm chủ sơ thiền theo năm 
cách. Neu thành công, chắc chắn rằng vị ấy có thể tu tập 
sơ thiền một cách thiện xảo. 

Khi thiền đạt đến giai đoạn jhãna (bậc thiền) thì 
đuợc gọi là ‘An Chỉ Tu Tập’ (appanã bhãvanã). Định ở 
giai đoạn này đuợc gọi là ‘An Chỉ Định’ (appanã 
samãdhỉ). 

Sau khi có đuợc sự làm chủ đối với sơ thiền, hành 
giả có thể tu tập nhị thiền bằng cách diệt hai thiền chi thô 
gọi là tầm (vitakka) và tứ (vicãra). Cũng nhu truớc, sau 
khi thực hành sự làm chủ đối với nhị thiền theo năm cách 
xong, hành giả diệt thiền chi ‘hỷ’ (pĩti) để phát triển tam 
thiền. Theo cách tuơng tự vị ấy có thể tu tập tứ thiền bằng 
cách diệt chi thiền ‘Lạc’ (sukha) và thay thế nó bằng 
‘Xả’(upekkhã). Tất cả các tâm và tâm sở thiền đều lấy tợ 
tuớng làm đối tuợng. 


128 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


7. Tuệ Học (Paũíía Sikkha) 

Nhờ thọ trì Tam Học, tâm được thanh tịnh theo bảy 
giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Giới Thanh Tịnh (sĩla 
visuddhi), được đạt đến nhờ Giới Học. ở giai đoạn này 
tâm thoát khỏi những phiền não thô. 

Giai đoạn thứ hai là Tâm Thanh Tịnh (citta 
visuddhi) được thảnh tựu khi đắc thiền trong hệ thống 
thiền chỉ. Tâm lúc này thoát khỏi những phiền não hoạt 
hóa^^ hay những phiền não khởi lên trong tâm. 

ở giai đoạn này mặc dù tâm không phiền não vì 
không có phiền não nào khởi lên trong tâm, nhưng những 
phiền não ngủ ngầm (anusaya kilesãs) vẫn còn tồn tại. 

Những phiền não ngủ ngầm cũng giống như bộ rễ 
của một cái cây lớn nằm ẩn dưới đất không thể thấy được. 
Mặc dù chúng ta đã cắt hết cành nhánh và thân của nó 
nhưng nếu bộ rễ còn, cây vẫn không chết. Khi mùa mưa 
đến cây sẽ mọc lại. 

Tương tự, bằng cách loại trừ những phiền não thô 
(cấp độ vi phạm) và những phiền não trung bình (cấp độ 
hoạt hóa) nhưng chừa lại những phiền não ngủ ngầm, thì 
phiền não vẫn chưa bị diệt hoàn toàn. Khi các đối tượng 
giác quan tiếp xúc với các căn môn, những phiền não ngủ 
ngầm sẽ bật dậy trong tâm như những phiền não hoạt hóa 
(pariyutthãna) trở lại. 

Phiền não ngủ ngầm chỉ có thể bị bứng gốc và hủy 
diệt hoàn toàn bằng cách tu tập Tuệ Học. Trong sự tu tập 


Phiền não có ba giai đoạn: giai đoạn ngủ ngầm, giai đoạn hoạt hóa 
(trong tâm) và giai đoạn vi phạm bằng thân và khấu. 

129 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


này chúng ta phải hành thiền minh sát (vipassanã) trong 
đó các hiện tượng tâm-vật lý tự thể hiện như danh và sắc 
phải được thẩm sát chi tiết dưới dạng các thực tại tối hậu. 

Neu tâm bị mù quáng bới năm triền cái và các 
phiền não khác, những thực tại tối hậu — đó là tâm (citta), 
tâm sở (cetasikas), sắc pháp (rũpas) — không thể nào thấy 
được bằng mắt thường. Chúng chỉ có thể được thấy bằng 
con mắt tâm phối họp với chánh địnhvà với sự trợ giúp 
của ánh sáng chói lọi và thể nhập phát ra từ tâm thanh 
tịnh. Vì thế chánh định phải được tu tập trước khi hành 
giả muốn thực hành minh sát. 

Giai đoạn ba trong thất tịnh là Kiến Thanh Tịnh 
(ditthi visuddhi), đó là tịnh hóa tâm thêm khỏi tà kiến về 
thân hay Thân Kiến (sakkãya ditthi), tà kiến vốn xem sự 
kết họp của năm uẩn như một cá nhân hay tự ngã. Như 
vậy năm uẩn phải được quán sát một cách sinh động để 
tin chắc rằng chỉ có các uẩn này hiện hữu chứ không có 
người hay tự ngã nào hiện hữu. Và để quán sát được năm 
uẩn các thực thể sắc tối hậu cũng như các thực thể danh 
tối hậu phải được định rõ. 

Xác Định Rõ Danh và sắc 

Vì lẽ đó, trong tu tập Tuệ Học, người hành thiền 
phải thực hiện công việc Xác Định sắc (rũpa 
kammatthãna) và Xác Định Danh (nãma kammatthãna). 

Trước tiên vị ấy phát triển chánh định mà vị ấy đã 
đạt đến, và sau đó xác định bốn đại bằng thiền phân tích 
tứ đại (catudhãtuvavatthãna). Bốn đại hay bốn yếu tố vật 
chất chính gồm địa đại hay yếu tố cứng (pathavĩ), thủy 


130 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


đại hay yếu tố lưu chảy (apo), hỏa đại hay yếu tố nhiệt 
(tejo) và phong đại hay yếu tố chuyển động (vãyo). 

Trong lúc vị ấy tập trung tâm để phân biệt rõ tứ đại 
trong thân, khối vật chất trong suốt (pasãda rũpa, thân 
tịnh sẳc) sẽ xuất hiện. Hành giả chọc thủng khối trong 
suốt ấy để phân biệt tứ đại, khối trong suốt vỡ ra thành 
từng phân tử vật chất nhỏ của các tổng họp sắc (rũpa 
kalãpas) sanh và diệt cực kỳ nhanh. Ke đó hành giả phân 
biệt tứ đại và các sắc do tứ đại sanh (upãdã rũpa) trong 
các tổng họp sắc phù họp với năm căn môn. Như vậy 
hành giả sẽ biết được tất cả các thực thể vật chất tối hậu 
tạo thảnh thân này bằng trực giác trí. 

Sau đó hành giả tiếp tục với công việc Xác Định 
Danh. Vi-diệu Pháp mô tả rằng dòng tâm hữu phần 
(bhavanga cittas) đóng vai trò như ý môn và tất cả các 
đối tượng giác quan kể cả các đối tượng giác quan quá 
khứ, tâm, tâm sở, và các sắc vốn đều là vô sắc (formless) 
có thể xuất hiện trong ý môn. 

Hành giả phát triển lại chánh định cho đến khi ánh 
sáng chói lọi và thể nhập phát ra. Lúc này hành giả sẽ 
quán nhãn môn hay nhãn tịnh sắc (cakkhu pasãda) và ý 
môn cùng nhau, và rồi quán một cảnh sắc đập vào hai căn 
(nhãn môn và ỷ môn) một lượt. Ke đó hành giả phân biệt 
các tâm sanh trong nhãn môn cũng như ý môn đang nhận 
thức cảnh sắc. 

Ke tiếp hành giả phân tích từng tâm để tìm ra các 
tâm sở phối họp với mỗi tâm ấy. Đối với năm căn môn 
còn lại hành giả cũng lập lại công việc phân biệt và phân 
tích các tâm như thế. 


131 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Điều cực kỳ quan trọng là phải phân tích từng tổng 
hợp danh và tổng hợp sắc thành những thành phần cấu 
hợp tối hậu của chúng để biết đuợc những thực tại tối hậu 
(paramatthas), để thành tựu việc phá bỏ khối tuởng 
(ghana vinibbhoga)^^, và để chọc thủng vào đặc tính của 
vô-ngã (anatta). 

Đặc tính vô ngã không rõ rệt và không thể 
nhận biết là do bị khối tưởng (ghana) che 
đậy. Neu ‘khối tưởng* này có thế bị phá bỏ 
hay phân tích, đặc tỉnh vô ngã sẽ trở nên 
rõ ràng và hiến hiện đúng như nó là. 


(Abhỉ.A.2.47; Vs.2.276) 

Khi hành giả đã xác định đuợc tất cả tâm, tâm sở, 
và sắc bên trong tự thân và bên ngoài nơi những nguời 
khác, vị ấy tin chắc rằng mọi nguời đều do năm uẩn — 
sắc uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn, và thức uẩn — tạo 
thành. 

Vì lẽ năm uẩn này sanh và diệt không ngừng và 
cực nhanh, nên không có một thực thể nào để có thể gọi 
là một ‘nguời’, một ‘tự ngã’ hay ‘cái tôi’. Vì thế vị ấy gạt 
bỏ đuợc tà kiến gọi là Thân Kiến và đạt đến ‘Kiến Tịnh’ 
(dỉtthỉ visuddhi). 


13 Vinibbhoga: separation; discrimination [<vimbbhựjati 
giản biệt, thức biệt., -rũpa ® SyẾ. giản biệt sắc. Nguyên nghĩa là như 
vậy nhimg vi mục đích chính của nó là đế phá bỏ cái ảo tưởng về nguyên 
khối tâm và nguyên khối thân nên chúng tôi dịch ‘ghana vinibbhoga’ là 
phá bỏ khối tưởng. 


132 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Trí xác định từng tâm, từng tâm sở và từng loại sắc 
theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện, và nhân gần tưong 
ứng của chúng được gọi là ‘Danh sắc Phân Tích Trí 
(nãmarũpaparicch eda-nãna). 

Thanh Tịnh Nhờ Đoạn Nghi 

Người hành thiền sau khi đã xác định được danh 
sắc cả ở bên trong tự thân lẫn bên ngoài nơi người khác 
rồi cần phải phân biệt thêm các nhân làm phát sanh danh 

- sắc này nữa. Vì nếu không, hoài nghi hay tà kiến có thể 
sanh nơi vị ấy. Vì thế đến đây vị ấy sẽ phân biệt bốn nhân 

— nghiệp, tâm, thời tiết, và vật thực — làm phát sanh các 
sắc. 

Ke tiếp vị ấy phân biệt các nhân làm phát sanh 
Danh. Vị ấy thấy rằng khi một đối tượng giác quan tác 
động vào căn tương ứng, một chuỗi các tâm sẽ khởi lên 
để nhận thức đối tượng ấy. 

vẫn có những hoài nghi liên quan đến quá khứ, 
hiện tại và vị lai như “Ta có mặt trong quá khứ ? Ta là 
gì trong quá khứ ? Sau khi đã là gì (loài gì), ta như thể 
nào trong quá khứ? Ta sẽ có mặt trong tương lai? Ta sẽ 
là (loài) gì trong tương lai? Sau khi đã là gì ta sẽ như thế 
nào trong tương lai ? Từ hiện hữu nào đi đến hiện hữu 
này ? Hiện hữu nào sẽ tiếp theo sau hiện hữu này ? 

Đe làm sáng tỏ những hoài nghi này người hành 
thiền phải phân biệt những mối quan hệ nhân quả của 
Pháp Duyên sanh (Patỉccasamuppãda). Vị ấy phân biệt 
để thấy rằng năm nhân quá khứ — Vô minh, hành, ái, thủ, 
và nghiệp, làm phát sanh năm quả hiện tại — đó là thức 
quả (vihhãna), danh-sắc, lục nhập, xúc, và thọ. 


133 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Vị ấy cũng phân biệt để thấy rằng năm nhân hiện 
tại — đó là, vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp, sẽ làm 
duyên cho sự sanh khởi của năm quả tuơng lai — đó là., 
thức quả, danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ. 

Do theo dấu chuỗi danh-sắc sau và truớc nhu vậy 
vị ấy phân biệt đuợc những mối quan hệ nhân quả của 
Duyên Sanh từ một hiện hữu này đến một hiện hữu khác 
duới dạng nhân và quả nhu : 

(1) Duyên vô minh, hành sanh; 

(2) Duyên hành, thức quả sanh; 

(3) Duyên thức quả, tâm phối hợp với tâm sở 
(danh-nãma) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) 
sanh; 

(4) Duyên danh-sắc, lục nhập sanh ; 

(5) Duyên lục nhập, sự tiếp xúc giữa các đối tuợng 
và tâm sanh ; 

(6) Duyên xúc, thọ sanh ; 

(7) Duyên thọ, ái sanh ; 

(8) Duyên ái, thủ sanh ; 

(9) Duyên thủ, nghiệp hữu (kammabhava) và sanh 
hữu (upapattibhava) sanh ; 

(10) Duyên hành hay nghiệp hữu (trong kiếp 
sống hiện tại), tái sanh (trong kiếp sống tuơng 
lai) sanh ; 

(11) Suyên sanh, già và chết, sầu, bi, khổ, uu, 
não sanh. (S.1.78) 

Sau khi phân biệt rõ những mối quan hệ nhân quả 
của kiếp sống quá khứ xa nhất đến kiếp sống tuơng lai 
cuối cùng, hành giả có thể quan sát toàn bộ chuỗi sanh 
diệt của danh-sắc kéo dài từ kiếp quá khứ xa nhất đến kiếp 

134 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


tương lai cuối cùng. Điều này cũng giống như đang thấy 
chuỗi những sự kiện trong một bộ phim sau khi đã xem 
xong phim vậy. 

Như vậy, vị ấy có thể đoạn trừ tất cả những hoài 
nghi đã mô tả ở trước cũng như những tà kiến — Vô nhân 
kiến (ahetuka-ditthi), Tà Nhân Kiến (visamahetuka), Vô 
Hành Kiến (akiriya ditthi), Hư Vô Kiến (natthika ditthi), 
Thường Kiến (sassata-ditthi), Đoạn Kiến (ucchheda 

dụ thi). 

‘Trí phân biệt các nhân duyên của danh-sắc’ này 
được gọi là ‘Paccaya parỉggaha-nãna'). Trí này đánh 
dấu giai đoạn thanh tịnh thứ 4 ‘Đoạn Nghi Thanh Tịnh’ 
(‘Kahkhãvitarana visuddhi’). 

Thêm nữa, các nhân của mối quan hệ nhân quả 
theo pháp Duyên Sanh tạo thảnh ‘Tập Đe’^^^ (samudaya- 
sacca) và các Quả tạo thành ‘Khố Đe’ (dukkha sacca). 

Do đó, người hành thiền cũng phải quan sát với trí 
tuệ 

(i) Sự sanh của khổ đế hiện tại là do tập đế 
trong quá khứ, và 

(ii) Sự sanh của khổ đế tương lai là do tập đế 
hiện tại. 

Những mối quan hệ nhân quả của Duyên Sanh đã 
được giải thích chi tiết trong Abhidhamma. Việc xác 
chứng thực tiễn những mối quan hệ nhân quả này với trí 
tuệ rất quan trọng. Đức Phật có lần đã nhắc nhở ngài 


Tập Đe hay nhân sanh của khố là tham ái. 


135 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Ãnanda rằng : sở dĩ các chúng sinh phải bị sanh tử luân 
hồi là do họ không hiếu được những moi quan hệ nhân 
quả của Pháp Duyên Sanh (Paticcasamuppãda) này. 
(D.2.47, s.1.318) 

Điều này cũng được tuyên bố trong Thanh Tịnh 
Đạo (2.221) và Chú Giải Abhidhamma (2.189) rõ ràng 
như vầy : 

‘Không người nào, ngay cả trong giấc mơ, 
đã từng giải thoát khỏi luân hồi khố mà không 
chọc thủng những moi quan hệ nhân quả theo 
Duyên Sanh của cỗ mảy luân hồi với gươm trí 
đã được khéo mài sắc trên đá định cao 
thượng. 

Thanh Tịnh Thêm và Sự Giải Thoát 

Sau khi đã xác định tâm, tâm sở và sắc cả bên trong 
lẫn bên ngoài, và sau khi đã phân biệt những mối quan hệ 
nhân quả theo Duyên Sanh, người hành thiền bây giờ có 
thể thực hành minh sát. 

Với trí tuệ, vị ấy phân biệt tính chất sanh và diệt 
của từng sắc trong mỗi căn môn và quán bản chất vô 
thường của nó như ‘anicca, anicca, hay vô thường, vô 
thường ’ liên tục nhiều lần. Vị ấy phân biệt bản chất bị bức 
bách, hay bị hành hạ không ngừng do sự biến hoại của 
sắc và quán ‘dukkha, dukkha, hay khố, khố ’ liên tục nhiều 
lần. Với trí tuệ, vị ấy phân biệt rõ sự vắng mặt của một 
thực thể thường hằng và bất khả diệt để có thể gọi là cái 
‘tôi’ hay ‘tự ngã’ hay ‘linh hồn’ và liên tục quán ‘anatta, 
anatta, hay vô ngã, vô ngã ’. 


136 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Khi vị ấy đã có thể phân biệt được ba đặc tính vô 
thường, khổ, và vô ngã của sắc cả bên trong lẫn bên ngoài 
một cách nhanh chóng và rõ ràng như vậy rồi, vị ấy tiếp 
tục phân biệt ba đặc tánh của Danh (nãma), thuộc sáu loại 
chuỗi nhận thức của tâm (nhãn thức, nhĩ thức...). Với trí 
tuệ vị ấy quan sát sự sanh và diệt của từng tâm nhận thức, 
các tâm sở phối họp với nó ở từng sát na tâm, vị ấy suy 
xét liên tục ‘anicca, anicca ! vô thường, vô thường! ’. 
Theo cách này, vị ấy suy xét trên tất cả tâm và tâm sở 
trong sáu loại chuồi nhận thức cả bên trong lẫn bên ngoài. 

Tương tự, vị ấy phân biệt tính chất bị hành hạ 
không ngừng bởi sự diệt nhanh chóng của tâm và các tâm 
sở, và vị ấy quán liên tục quán ‘dukkha, dukkha hay khố, 
khổ ’. 

Rồi vị ấy lại phân biệt với trí tuệ sự vắng mặt của 
một thực thể thường hằng, bất khả diệt để có thể gọi là 
‘Tự ngã’ hay ‘Linh Hồn’ và liên tục quán ‘anatta, anatta, 
hay vô ngã, vô ngã ’. 

Sau đó vị ấy suy xét trên ba đặc tính của danh và 
sắc (nãma-rũpa) cùng nhau liên quan đến sáu loại chuỗi 
nhận thức của tâm. Tập trung tâm trên từng tâm, các tâm 
sở của nó, cũng như sắc pháp phối họp với căn vật lý và 
các đối tượng giác quan, vị ấy quán ‘anicca, anicca, vô 
thường, vô thường, trên tỉnh chất sanh - diệt; ‘dukkha, 
dukkha, kho, khố ’ trên tỉnh chất bị hành hạ không ngừng; 
và ‘anatta, anatta, vô ngã, vô ngã, trên tỉnh chất không cỏ 
chủ tế, không có linh hồn của chúng ’. 

Vị ấy phát triển mười minh sát trí theo tuần tự từng 
bước một: 


137 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


(1) Sammasana Nãụa (Thẩm Sát Tam Tướng Trí) 
— trí xác định danh-sắc là vô thường, khổ và 
vô ngã, 

(2) Udayabbaya Nãụa (Sanh Diệt Trí) — trí nhận 
thức thấu đáo danh sắc ở sát na sanh cũng như 
sát na diệt cùng nhau với ba đặc tính. 

(3) Bhaủga Nãụa (Diệt Trí) — trí quán sự diệt 
không ngừng của danh-sắc. 

(4) Bhaya Nãụa (Bố úy Trí) — trí thấy sự xuất 
hiện của danh-sắc nhu đáng sợ hãi. 

(5) Ãdĩnava Nãụa (Quá Hoạn Trí) — trí nhận thức 
rõ khuyết điểm và sự bất toại nguyện của danh- 
sắc. 

(6) Nibbidã Nãụa (Yem Ly Trí) — trí cảm thấy 
nhàm chán và ghê tởm với các hành danh-sắc. 

(7) Muncitukamyatã Nãụa (Dục Thoát Trí) — trí 
ước muốn được giải thoát khỏi các hành danh 
sắc. 

(8) Patisaụkhã Nãụa (Tư Duy Trí) — trí nỗ lực tìm 
sự giải thoát khỏi các hành danh sắc. 

(9) Saủkhãrupekkhã Nãụa (Hành Xả Trí) — trí 
buông xả đối với các hành. 

(10) Anuloma Nãụa (Tùy Thuận Trí) — trí 
thuận theo Đạo tuệ. 


Khi đạt đến Sanh Diệt Trí (Udayabbaya Nãna) sự 
thanh tịnh tâm nhò tri kiến thấy biết thế nào là đạo thế nào 
không phải là đạo (Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh) 
cũng được thành tựu. Khi đạt đến Tùy Thuận Trí 
(Anuloma Nãna) sự thanh tịnh tâm nhờ tri kiến thấy biết 


138 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Đạo (Patỉpada-nanadassana Visuddhi) cũng được thành 
tựu. 

Liền sau Tùy Thuận Trí, trí chuyển tộc (Gotrabhu 
nãna) sanh chỉ một lần và lấy Niết Bàn làm đối tượng. 

Sau đó tâm đạo thứ nhất (sotãpattỉmagga) sanh chỉ 
một lần và tiếp theo nó là hai hoặc ba tâm quả 
(sotãpattiphala) tất cả đều lấy Niết Bàn làm đối tượng. 

Người hành thiền trở thảnh bậc Thánh Nhập Lưu 
(sotãpanna), bậc có thể thọ hưởng sự an lạc tối thượng 
của Niết Bàn bao lâu vị ấy thích và vị ấy cũng được bảo 
đảm không bao giờ phải tái sanh vào các cõi khổ trở lại. 
Bậc thánh nhập lưu có thể an vui sống đời sống gia đình 
và nhờ cái đà của thiền minh sát vị ấy sẽ trở thảnh một 
bậc A-la-hán trong tối đa bảy kiếp nữa mà thôi. 

Tuy nhiên, nếu muốn thành tựu những chứng đắc 
cao hon, bậc nhập lưu có thể thực hành thiền minh sát tiếp 
tục để phát triển ba Đạo tuệ cao hơn và trở thảnh bậc A- 
la-hán ngay trong kiếp này. Trí thuộc bốn đạo được gọi là 
‘Tri Kiến Thanh Tịnh’ (‘Nãnadassana Vỉsuddhỉ’). 

Bốn Đạo tuệ đoạn trừ hết mọi phiền não ngủ ngầm. 
Vì thế tâm của vị A-la-hán hoàn toàn thanh tịnh. Năm 
nhân tạo điều kiện cho sự hiện hữu mới hay tái sanh mới 
không còn tồn tại nữa. Như vậy, đối với một bậc A-la-hán 
sẽ không có kiếp sống tương lai. Sau khi nhập Vô Dư Niết 
Bàn vị ấy sẽ tiếp tục thọ hưởng lạc của Niết Bàn vĩnh 
viễn. 

Trong Niết Bản chỉ có sự bình yên và hạnh phúc 
vĩnh hằng, không có sanh, không có già, không có bệnh 
và không có chết. 


139 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Hằng 


Con Đường Độc Nhất Đưa Đến Bình Yên Vĩnh 


Con đường độc nhất dẫn đến sự thanh tịnh các 
chúng sanh, vượt qua sầu và bi, đoạn tận khố 
ưu, nhập vào Thánh Đạo và chứng ngộ Niết 
Bàn chỉnh là Bát Thánh Đạo 

Mahãsatipatthãna Sutta 

Sự Giải Thoát Nhờ Khai Sáng Tri tuệ 

Niềm tự hào của Đạo Phật nằm ở chỗ Đạo 
Phật xem sự khai sáng trí tuệ như điều kiện 
chỉnh yếu cho sự giải thoát. Trong Đạo Phật 
giới và sự khai sáng trí tuệ không thế tách rời 
nhau. Trong khi giới tạo thành nền tảng căn 
bản cho một đời song thăng hoa, thì tri kiến và 
trí tuệ hoàn thiện nó. 

Indian Professor Lakhsmi Narasu 

« The essence of Buddhism » 

Không Gì Có Thể Vượt Qua Đạo Phật 

Là Phật tử hay không phải Phật tử, tôi đã xem 
xét từng hệ thong tôn giáo lớn trên thế giới, và 
không đâu trong những hệ thong ẩy tôi tìm thấy 
điều gì có thế vượt qua được giáo lý của Đức 
Phật về Bát Thánh Đạo và Tứ Thảnh Đe, cả về 
sự mỹ diệu lẫn tỉnh toàn diện. Tôi lẩy làm thỏa 
mãn và định hướng cuộc đời mình theo Con 
Đường ẩy. 

Professor Rhys David, English Scholar 


140 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


8. Phần Kết - Bước Đi Trong Anh Sáng của Vì- 
Dỉệu Pháp 

Vi-Diệu Pháp mở ra cho chúng ta thấy thế giới 
thực và bản chất thực của cuộc sống. Nó mô tả chi tiết 
những tiến trình tâm-vật lý của sanh và tử. Vi diệu pháp 
cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết đúng đắn và chánh 
kiến về sự sống và sự chết để sử dụng nhu ngọn đuốc dẫn 
đuờng trong cuộc sống. 

Hãy nhớ rằng chúng ta đang có đuợc một kiếp 
sống tốt nhất, một thời kỳ tốt nhất và co hội tốt nhất để 
sống một cuộc sống chánh trực, bình yên và hạnh phúc và 
để thực hiện sự giải thoát khỏi mọi khổ đau của chúng ta. 

Với chánh kiến chúng ta thu thập đuợc từ việc 
nghiên cứu Vi Diệu Pháp, với sự giúp đỡ của ánh sáng 
rực rỡ và xuyên thấu của ngọn đuốc dẫn đuờng Vi Diệu 
Pháp, chúng ta hãy cùng nhau buớc đi trên Bát Thánh Đạo 
thẳng đến Niết Bàn để thọ huợng sự bình yên và hạnh 
phúc vĩnh hằng ngay trong kiếp sống này. 


Dịch Xong ngày 20 tháng 12 năm 2015 


141 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Tiểu Sử Tóm Tắt về Dr. Mehm Tin Mon 


Dr. Mehm tin Mon 

Cử nhân khoa học (Ygn), Thạc Sĩ. ; Tiến Sĩ (USA) 

Mahãsaddhamma Jotikadaja. 

Cố vấn Bộ Tôn Giáo Miến Điện 

Giáo sư Đại Học Truyền Giáo Phật Giáo Nguyên 
Thủy Quốc Te (Therãvadã Buddhist Missionary 
University), Yangon. 

Tiến sĩ Mehm Tin Mon là một nhà nghiên cứu về 
hóa học cũng nhu về Phật Học. ông đã kết hợp kiến thức 
khoa học với những hoạt động tôn giáo xã hội suốt sự 
nghiệp giảng dạy 37 năm của ông tại viện đại học. 

Sau khi về hưu như một Giáo Sư Hóa Học, ông trở 
thành Cố vấn cho Bộ Tôn Giáo Miến và Giáo Sư Đại Học 
Truyền Giáo Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế 
(Therãvadã Buddhist Missionary University), Yangon. 
Với hai tư cách này, ông đã phục vụ đất nước từ năm 
1993. 

Trong nhiều năm, ông đã giảng dạy Vi Diệu Pháp 
và Thiền Phật Giáo cũng nhu thuyết giảng về Đạo Phật ở 
Miến Điện và nước ngoài một cách rất nhiệt thành, ông 
được Chính Phủ Miến trao tặng danh hiệu 
‘Mahãsaddhamma Jotikaja’, một tước hiệu tôn giáo cao 
quý, vì sự đóng góp nổi bật của ông trong việc truyền bá 
Đạo Phật ở Miến Điện cũng nhu nước ngoài. 


142 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Ông đã viết hơn 20 cuốn sách về giáo dục, 50 cuốn 
sách về Phật Giáo và khoảng 200 bài viết cho các tạp chí 
và tập san. Cách tu dy trong sáng, lối giảng dạy thích thú 
và cách viết văn rõ ràng, giản dị của ông đã chiếm đuợc 
sự nguỡng mộ của rất nhiều nguời đọc và nguời nghe. 

Ông cũng là Chủ Tịch của International Pa Auk 
Porest Sãsana Centers (Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế 
Thiền Lâm Pa Auk) nơi đây thiền Định và thiền Minh Sát 
đuợc giảng dạy và thực hành đúng theo sự giảng dạy của 
Đức Thế Tôn. 


143 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Danh Sách Hùn Phước Ấn Tống 

Chánh Kiến về Cuộc Đời 

— ĐĐ Pháp Tuệ; ĐĐ Pháp Từ, ĐĐ , Sư Viên Trí 

— sc Huyền Nghi, sc Liễu Tâm; Huyền Nghi; cô Như 
Nguyện (Phòng Phát Hành Tô Đình Bửu Long); Tu Nữ 
Minh Giới; 

— TP Hồ Chí Minh; GĐ cô Tu Nữ Diệu Tâm và các con 
cháu; GĐ Cô Giáo Lan, GĐ Trung + Thủy Tiên; GĐ 
cô Loan (em anh Tôn); Nhóm Phật Tử Thiện Phúc; 
Nhóm Phật tử thầy Thiện Nguyện; GĐ Nguyễn Thị 
Ngọc; GĐ Nguyễn Thị Đấu; GĐ Nguyễn Thị Tuyết 
Sương; GĐ Lê Thị Huyền; GĐ Nguyễn Thị Hồng; GĐ 
Nguyễn Thị Kim Tuyền; GĐ Nguyễn Kim Hoàn; GĐ 
Trần Thị Mi; GĐ Ma Thị Nhung; Ma văn Bi; Hoàng 
Vân Anh; Anattã Diệu Phương; GĐ Nguyên Giang; 
Định (Mỹ Xuân); GĐ Phi Phượng+Bồi Thêm+Huệ 
An; Cô Kiến Thức; Nguyễn Thị Chang; Nguyễn Thị 
Nết, Đào Thị Vui, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị 
Ngọc Lan; GĐ Dương Thị Lao (HH Phạm Văn Hội); 
nhóm Phật tử Phú Túc; Thanh Hạnh; Nhóm Phật Tử 
Mần, Nam Hương, Thủy, Net, Ngọc Lan, Quế, Chị 
Ngọc, GĐ cô Hằng; Hải Ngoại: Phạm Văn Tỵ (PD 
Minh Tinh); GĐ Tâm Tường+Diệu Thảo; Mỳ Hương 
(nhóm sư Liên); Thanh Hạnh; GĐ Thảo Nguyên Bình 
Dương 

— Hà Nội-Hà Giang: GĐ Viên Chánh+Minh Huyền; GĐ 
Trần Thị Thanh Hương, Trần Duy Minh; GĐ Trần 
Thanh Hằng, bé Nguyễn Bảo My, Lily Crowfoot; Tạ 


144 




CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Huyền Trang, Đỗ Quyền Mạnh; Nguyễn Hùng Sơn, 
Nguyễn Thị Kim Dung; Đỗ Việt Hoa, Phạm Thị Ngọc 
Lan; Nguyễn Minh Tâm; Tạ Thị Kim Chi; Tạ Quốc 
Trung (Nguyễn Thị Trang cầu an con: Tạ Khảnh 
Nguyên PD Viên Hỷ; Nguyễn Thị Bích Thủy; Bùi 
Văn Thiệu;Nguyễn Kim Quy, Phạm Việt anh, Phạm 
Nhật Anh; Duơng Mai Anh, Đỗ Văn Dũng, Phùng Huy 
Tâm, Nguyễn thị Thu Hà, Phùng Minh Anh, Phùng 
Huy Gia Hiển; 

— Đà Nằng: GĐ Hựu Huyền, nhóm Phật tử Đà Nằng. 


145 



CHÁNH KIẾN VÊ CUỘC ĐỜI 


Chánh Kiến về Cuộc Đòi 

Dr. Mehm Tin Mon 
Tỳ Kheo Pháp Thông dịch 
egsoCQsogo 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHẦ XUẨT BẢN HỔNG ĐỨC 
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội 
ĐT; 04T39260024-Fax: (04)39260031 

Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: TBT LÝ BÁ TOÀN 
Biên Tập: NGUYÊN THỂ VINH 
Sửa bản in; Tỳ Kheo Pháp Thông 
Bìa: Sumanã Kim Lan 


In 1.000 cuốn, khố 14x20 cm tại Xí nghiệp in Eahasa 
Số đăng ký KHXB: 

Số QĐXB; 

In xong và nộp luu chiểu quý 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ÍBN: 978-604-86-4084-2 


146 




